
PHẶT-GIAO NGƯYEN-THƯY 


PHẬT-LICH 2564 


NIVARANA 


TỲ KHƯƯ HỘ PHÁP 
(DHAMMARAKKHỈTA BHỈKKHV) 
{AGGAMAHĂPANỌITA) 


NHẢ XƯĂT BAN TON GIÁO - 2020 





































BHADDANTA DHAMMARAKKHưA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahãpandita 
tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 


























“Sabbadanam dhammadanam jỉnatỉ. ” 
Pháp-thỉ là cao thượng hơn các loại thí. 

TÌM HIỂU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Dhammapannakara 
Món Quà Pháp 






Tât cả chúng con được biêt Phật-gỉáo 
Nguyên-thủy Theravãda là nhờ ơn Ngài Sư 
Tô Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão khác 
đã dày công đem Phật-giảo Nguyên-thủy 
Theravãda về truyền bá trên đất nước Việt- 
Nam thân yêu này. 


Tẩt cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng 
quỷ Ngài Trưởng-lão với tẩm lòng chân 
thành tôn kỉnh và tri ân sâu sắc của tất cả 










PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THỦY 
THERAVÃDA 

PHẬT-LỊCH 2564 


TÌM HIỂU FHẮP-(iHV0M- MẶI 


(NĨVARANA) 


TỲ-KHƯU HỘ-PHẢP 
(DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) 
(A GGAMAHẴPANDITA) 



NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - 2020 





NamoTassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn 
ẩy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Panãmagãthã 

Tilokekagarum Buddham, 
pãyãsibhayahimsakam. 
Ẵyunopariyosãnam, 
gacchãmi saranam aham. 

Ẩdimajjhantakalyãnam, 

Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbãnapariyosãnam, 
gacchãmi saranam aham. 

Tassa sãvakasamghaũca, 
punỉĩakkhettam anuttaram. 
Arahattapriyosãnam, 
gacchãmi saranam aham. 

Buddham Dhammahca Samghahca, 
abhivandiya sãdaram. 
Pancanĩvamnadĩpanĩ, 

Ảyam ganthã mayã katã. 



Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thê-Tôn cao thượng nhât tam-giới, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mầu, 
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp, 
Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát kho. 

Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử-Phật, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 

Đức-Phật Đức-Pháp Ĩdức-Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kỉnh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Giảng giải tóm lược về Pháp-chướng-ngại. 




Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễĐức-Thế-Tôn 
ẩy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Tìm Hiểu Pháp-Chướng-Ngại (Nĩvaraọa) 

Tỳ-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 

Lời Nói Đầu 

Pháp-chướng-ngại (Nĩvarana) là pháp làm 
chướng ngại, ngăn cản các thiện-pháp như bố- 
thỉ, giữ-giới, hành-thiền, v.v... nhất là bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm không thế phát sinh được. Dù 
hành-gỉả đã chứng đắc các bậc thiền sẳc-gỉới 
thiện-tâm, đã chứng đắc các phép-thần-thông 
thế-gian (lokiya abhihhã) trải qua thời gian lâu 
rồi, nếu gặp phải phảp-chướng-ngại thì hành- 
giả cũng có thế mất các bậc thiền sắc-giới thiện- 
tâm ấy. 

Cho nên, pháp-chướng-ngạỉ là loại phiền-não 
phát sinh trong tâm làm cho ô nhiễm tâm, làm 
chướng ngại, làm ngăn cản các thiện-pháp 
không thế phát sinh được, dù các thiện-pháp đã 
phát sinh rồi thì cũng bị ngưng lại, hoặc bị mất, 
không phát triến được. 



2 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Thật ra, mỗi pháp-chướng-ngại đều có nhãn 
sinh và nhân diệt. Vì vậy, bậc thiện-trỉ nên tìm 
hiếu biết rõ nhân sinh và nhãn diệt của mỗi 
pháp-chướng-ngại. Khi biết rõ nhân sinh của 
pháp-chướng-ngại nào, nên tránh xa nhân sinh 
ẩy thì pháp-chướng-ngại ẩy không phát sinh. 
Khi có pháp-chướng-ngại nào đã phát sinh, nếu 
biết rõ nhân diệt của pháp-chướng-ngại ấy thì 
bậc thiện-trỉ cổ gắng tạo đầy đủ nhân diệt ẩy, 
nên pháp-chướng-ngại ẩy bị diệt ngay. 

Quyển sách nhỏ “Tìm Hiểu Pháp-Chướng- 
Ngạỉ” này trình bày 5 pháp-chướng-ngại, nhân 
sinh của 5 pháp-chướng-ngại và nhăn diệt của 
5 pháp-chướng-ngại; phương pháp ngăn pháp- 
chướng-ngại không có cơ hội phát sinh; phương 
pháp diệt từng thòi mỗi phảp-chướng-ngại, 
phương pháp diệt bằng cách chế ngự mỗi phảp- 
chướng-ngại, và phương pháp diệt tận được 
(đoạn tuyệt) mỗi pháp-chướng-ngại. 

Quyển sách nhỏ “Tìm Hiểu Pháp-Chướng- 
Ngại” này, bần sư đã cố gắng sim tầm gom nhặt 
nhiều nguồn tài liệu từ trong Tam-tạng PãỊi, bộ 
Chú-giải PãỊi, và các bộ sách khác liên quan 
đến pháp-chướng-ngại (nĩvarana) chỉ được bấy 
nhiêu thôi! 

Tuy bần sư cố gắng hết mình giảng giải để 
giúp cho độc giả tìm hiếu rõ 5 pháp-chướng- 



LỜI NÓI ĐẦU 


3 


ngại, song vì khả năng có hạn, nên chăc chăn 
không tránh khỏi những điều sơ sót, thậm chỉ còn 
có chỗ sai ngoài khả năng hiếu biết của bần sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kinh 
mong chư bậc thiện-trỉ có tâm từ chỉ giáo, góp ỷ 
chân tình. 

Kỉnh xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của chung mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng 
có bon phận đóng góp xây dựng, đế cho soạn 
phấm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự 
lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an-lạc cho phần 
đông chúng ta. 

Bần sư kính cẩn đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ẩy của chư bậc thiện-trỉ, và 
kỉnh xin quỷ Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 

Quyển sách nhỏ “Tìm Hiểu Pháp-Chướng- 
Ngại” này được hoàn thành do nhờ nhiều người 
giúp đỡ như là Dhammavara Sãmanera xem bản 
thảo, Dhammanandã upãsỉkã đã tận tâm xem kỹ 
lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyến sách và 
được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép ẩn hành. 
Bần sư xin hoan hỷ mọi phước-thiện của quỷ vị. 

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (tỳ-khưu Hộ-Pháp) thành kỉnh dâng 
phần pháp-thỉ thanh cao này đến Ngài Đại- 



4 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Trưởng-lão Hộ-Tông, VaĩỴisarakkhitamahãthera 
là sư phụ của con, đồng thời kỉnh dâng đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhan (chùa Thiền- 
Lâm, Huế) cùng chư Đạỉ-Trưởng-lão đã dày 
công đem Phật-giáo Nguyên-thủy (Theravãda) 
về truyền bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
và xỉn kỉnh dâng phần phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước Thái-Lan, 
nước Myanmar (Mỉến-Đỉện), đã có công dạy dỗ 
con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kỉnh mong quỷ Ngài hoan hỷ. 

Idam no nãtìnam hotu, sukhitã hontu ũãtayo. 

Phước-thỉện pháp-thi thanh cao này, xỉn hồi 
hướng đến tất cả hà con thân quyến của chúng 
con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, mong quỷ vị hoan hỷ nhận phần 
phước-thiện thanh cao này đế thoát khỏi cảnh 
khô, được an-lạc lâu dài. 

Imaựi punnãbhãgaựi mãtã-pitu-ãcariya- 
nãti-mittãnanceva sesasabbasattãnanca dema, 
sabbepi te punnapattim laddhãna sukhỉtã hontu, 
dukkhã muccantu sabbattha. 



LỜI NÓI ĐẦU 


5 


Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần 
phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy to, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cõi trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước- 
thiện phảp-thỉ thanh cao này, mong quỷ vị thoát 
mọi cảnh kho, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài 
trong khắp mọi nơi. 

Idam me dhammadãnam ãsavakkhayãvaham 
hotu. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt 
mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Nỉết-bàn, diệt 
tận được mọi phiền-não trầm-luân, giải thoát 
kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận 
được mọi phiền-não trầm-luân, chưa giải thoát 
khô sinh, vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cõi ác-gỉớỉ, và cũng do năng lực 
phước-thiện phảp-thỉ thanh cao này chỉ hỗ trợ 
đại-thiện-nghiệp cho quả tải-sinh trong 7 cõi 
thiện-giới mà thôi. 



6 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đều là người có chảnh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trỉ, lẳng nghe chánh-pháp của bậc 
thiện-trỉ, có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trỉ, 
cố gắng tinh-tấn thực-hành theo lời giáo-huẩn 
của bậc thiện-trỉ, không ngừng tạo mọi phảp- 
hạnh ba-la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, 
đế mong sớm chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Nay, chúng con hết lòng thành kỉnh thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thỉ thanh 
cao này, mong cầu cho mỗi người chúng con 
luôn luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu 
sắc trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở mỗi người chúng 
con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báu 
ở cõi người (manussasampatti), hưởng được mọi 
sự an-lạc như thế nào, cũng không đắm say trong 
cõi người; hoặc dù có được thành tựu quả báu ở 
cõi trời (devasampatti), hưởng được mọi an-lạc 
như thế nào, cũng không đắm say trong cõi trời. 



LỜI NÓI ĐẦU 


7 


Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của môi 
người chúng con chỉ có mong cầu sớm được 
thành tựu quả báu chứng ngộ Niết-bàn 
(Nibbãnasampatti) mà thôi, đế mong giải thoát 
kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Icchitam patthitarn amham, 
khippameva samỉjjhatu. 

Điều mong ước, ỷ nguyện của chúng con 
Mong cầu sớm được thành tựu như ỷ. 


PL. 2564/DL. 2020 
Rừng Núi Viên Không 
xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhikkhu) 
(Aggamahãpanậita) 




MỤC LỤC 


KỆ LỄ BÁI TAM-BẢO 
LỜI NÓI ĐẦU 


Tìm Hiểu Pháp-Chướng-Ngại (Nivarana) 


I- Pháp-chướng-ngại (Nivarana). 

* Pháp-chướng-ngại (Nĩvarana) có 5 pháp. 

* Tính chất của pháp-chướng-ngại. 

* Giảng giải pháp-chướng-ngại (Nĩvarana). 

1- Đối-tượng Itthirũpa: sắc người nữ 

Tích Đức-Bồ-tát Haritacajãtaka. 

- Đức-Phật tế độ vị tỳ-khưu muốn hoàn tục ... 

- Nhận xét về Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Haritaca. 

2- Đối-tượng Itthisadda: Âm-thanh người nữ.... 

- Chuyện vị sa-di trẻ. 

• Vị sa-di bị mất phép thần-thông. 

3- Đối-tượng Itthigandha: Hưoưg người nữ. 

4- Đối-tượng Itthirasa: Vị người nữ. 

5- Đối-tượng Itthiphotthabba: Xúc người nữ. 

- Tích cô Pancapãpĩ. 

II- Diệt 5 pháp-chướng-ngại. 


..1 

..1 

..3 

..6 

..6 

19 

20 
26 
26 
31 

37 

38 
38 
38 

50 


1- Diệt băng cách chê-ngự 5 pháp-chướng-ngại...50 


2- Diệt tận được 5 pháp-chướng-ngại.53 

- Diệt 5 pháp-chướng-ngại.55 

• Dhammãnupassanã nĩvaranapabba.55 

• Ý nghĩa đoạn kinh 5 pháp-chướng-ngại.58 




















2 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


* Phần chú-giải 5 pháp-chướng-ngại .64 

1- Tham-dục chướng-ngại.65 

1.1- Nhân sinh tham-dục chướng-ngại.65 

1.2- Nhân diệt tham-dục chướng-ngại.66 

- Pháp diệt tham-dục chướng-ngại.67 

2- Sân-hận chướng-ngại.68 

2.1- Nhân sinh sân-hận chướng-ngại.68 

2.2- Nhân diệt sân-hận chướng-ngại.69 

- Pháp diệt sân-hận chướng-ngại.70 

3- Buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại.73 

3.1- Nhân sinh buồn-chán - 

buồn-ngủ chướng-ngại.73 

3.2- Nhân diệt buồn-chán - 

buồn-ngủ chướng-ngại.74 

- Pháp diệt buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại.75 

4- Phóng-tâm - hối-hận chướng-ngại.75 

4.1- Nhân sinh phóng-tâm - 

hối-hận chướng-ngại.75 

4.2- Nhân diệt phóng-tâm - 

hối-hận chướng-ngại.76 

- Pháp diệt phóng-tâm - hối-hận chướng-ngại ..77 

5- Hoài-nghi chướng-ngại.78 

5.1- Nhân sinh hoài-nghi chướng-ngại.78 

5.2- Nhân diệt hoài-nghi chướng-ngại.79 

- Pháp diệt hoài-nghi chướng-ngại.80 

* Nhân sinh của 5 pháp-chướng-ngại.81 

“Pháp-chướng-ngại chưa sinh thì phát sinh”.82 

1 - Tham-dục chướng-ngại chưa sinh 

thì phát sinh do nhân nào?.82 

























MỤC LỤC 


3 


2- Sân-hận chướng-ngại chưa sinh 

thì phát sinh do nhân nào? .90 

3- Buồn-chán - buồn ngủ chướng-ngại 

chưa sinh thì phát sinh do nhân nào? ...92 

4- Phóng-tâm - hối-hận chướng-ngại 

chưa sinh thì phát sinh do nhân nào? ...93 

5- Hoài-nghi chướng-ngại 

chưa sinh thì phát sinh do nhân nào?.. 94 


* Diệt tận được pháp-chướng-ngại.95 

“Pháp-chướng-ngại chưa sinh thì 

không phát sinh, đã sinh thì bị diệt”.95 

1- Tham-dục chướng-ngại.95 


1.1- Tham-dục chướng-ngại chưa sinh 

thì không sinh do nhân nào?.95 

1.2- Tham-dục chướng-ngại đã sinh 


thì bị diệt như thế nào?.96 

• Tích Ngài Trưởng-lão Tissabhũti.98 

• Tích Ngài Trưởng-lão Mahãsiva.102 

• Tích Ngài Trưởng-lão Mahãtissa.106 

• Tích Ngài Trưởng-lão Tissa.111 

2- Sân-hận chướng-ngại.114 

2.1- Sân-hận chướng-ngại chưa sinh 


thì không sinh do nhân nào?... 114 
2.2- Sân-hận chướng-ngại đã sinh 

thì bị diệt như thế nào?.... 115 


• Tích ông Bà-la-môn Akkosaka.116 

3- Buồn-chán - buồn ngủ chướng-ngại.120 


3.1- Buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại 

chưa sinh thì không sinh do nhân nào? ..120 

















4 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 




3.2- Buôn-chán - buôn-ngủ chướng-ngại 

đã sinh thì bị diệt như thế nào?.121 

• Kinh Pacalãyamãnasutta (Tích Ngài 

Đại-Trưởng-lão Mahãmoggalãna).... 122 

• Nhận xét về ngủ nghỉ.129 

4- Phóng-tâm - hối-hận chướng-ngại.131 

4.1- Phóng-tâm - hối-hận chướng-ngại 

chưa sinh thì không sinh do nhân nào? ..131 


4.2- Phóng-tâm - hối-hận chướng-ngại 

đã sinh thì bị diệt như thế nào?.132 

5- Hoài-nghi chướng-ngại.133 

5.1- Hoài-nghi chướng-ngại chưa sinh 


thì không sinh do nhân nào?... 133 
5.2- Hoài-nghi chướng-ngại đã sinh 

thì bị diệt như thế nào?.... 134 


ĐOẠN KẾT 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 









Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễĐức-Thế-Tôn 
ẩy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


Tìm Hiêu Pháp-Chướng-Ngại (Nivaraọa) 

Pháp-chướng-ngại và diệt pháp-chướng-ngại 
có 2 phần: 

- Pháp-chướng-ngại (nĩvarana). 

- Diệt phảp-chướng-ngại (nĩvaranappahãna). 

I- Pháp-chướng-ngại (Nĩvarana) 

Pháp-chướng-ngại (Nĩvarana) là pháp làm 
chướng ngại, làm ngăn cản các thiện-pháp như 
phước-thiện bo-thỉ, phước-thiện giữ-giới, phước- 
thiện hành-thiền, v.v... nhất là làm chướng ngại 
pháp-hành thiền-định không thể dẫn đến chứng 
đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. Neu hành-giả 
nào đã chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm rồi 
thì pháp-chướng-ngại này cũng có thể làm mất 
các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy của hành-giả. 

Pháp-chướng-ngại (Nĩvaraọa) có 5 pháp 

1- Kãmacchandanĩvarana: Tham-dục chướng- 
ngại đó là tham tâm-sở đồng sinh với 8 tham- 
tâm, tham muốn say mê trong ngũ-dục (sắc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục) là pháp- 



2 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


chướng-ngại ngăn cản các thiện-pháp không phát 
sinh được. 

2- Byãpãdanĩvarana: Sân-hận chướng-ngại 
đó là sân tâm-sở đồng sinh với 2 sân-tâm, thù 
hận người khác là pháp-chướng-ngại ngăn cản 
các thiện-pháp không phát sinh được. 

3- Thỉnamỉddhariĩvarana: Buồn-chán 
buồn-ngủ chướng-ngại đó là buồn-chán tâm-sở 
và buồn-ngủ tâm-sở đồng sinh với 5 bẩt-thiện- 
tâm cần tảc-động, buông bỏ đối-tượng là pháp- 
chướng-ngại ngăn cản các thiện-pháp không 
phát sinh được. 

4- Uddhaccakukkucanĩvarana: Phóng-tâm - 
hổi-hận chướng-ngại đó là phóng-tâm tâm-sở 
và hối-hận tâm-sở, mà phóng-tâm tâm-sở đồng 
sinh với 12 bẩt-thiện-tâm, không an trụ nơi đối- 
tượng và hốỉ-hận tâm-sở đồng sinh với 2 sân- 
tãm, ăn năn hối hận không tạo đại-thiện-nghiệp 
mà tạo ác-nghiệp là pháp-chướng-ngại ngăn cản 
các thiện-pháp không phát sinh được. 

5- Vicỉkỉcchãnĩvarana: Hoài-nghi chướng- 
ngại đó là hoài-nghi tâm-sở, đồng sinh với si- 
tâm hợp với hoài-nghi, không có đức-tin nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, không tin nghiệp và quả của nghiệp là 
pháp-chướng-ngại ngăn cản các thiện-pháp 
không phát sinh được. 



Pháp-Chuớng-Ngại 


3 


Tính chât của pháp-chướng-ngại 

Tham-dục chướng-ngại đó là tham tâm-sở 

đồng sinh với 8 tham-tâm, tham muốn say mê 
trong 5 đối-tượng-dục cho là thật đáng hài lòng, 
đem lại sự an-lạc cho mình như đối-tượng sắc 
đẹp, thanh hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm ấm. 

Đức-Phật dạy trong Chi-bộ-kinh rằng: 

1- “Này chư tỳ-khưu! Như-laỉ không thấy có 
đối-tượng sắc nào khác dù một đổi-tượng mà 
khống chế được tâm của người nam như đổỉ- 
tượng sắc đẹp của người nữ. 

- Này chư tỳ-khim! Đổi-tượng sắc đẹp của 
người nữ khổng chế được tâm của người nam dễ 
dàng. 

2- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thẩy có 
đối-tượng âm thanh nào khác dù một đối-tượng 
mà khổng chế được tâm của người nam như đối- 
tượng âm thanh hay của người nữ. 

- Này chư tỳ-khưu! Đổi-tượng âm thanh hay 
của người nữ khổng chế được tâm của người 
nam dễ dàng. 

3- Này chư tỳ-khim! Như-lai không thấy cỏ 
đổi-tượng hương nào khác dù một đổỉ-tượng mà 
khổng chế được tâm của người nam như đoi- 
tượng hương thơm của người nữ. 



4 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


- Này chư tỳ-khưu! Đổi-tượng hương thơm 
của người nữ khổng chế được tâm của người 
nam dễ dàng. 

4- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy cỏ 
đổỉ-tượng vị nào khác dù một đoỉ-tượng mà 
khổng chế được tâm của người nam như đoi- 
tượng vị ngon của người nữ. 

- Này chư tỳ-khưu! Đối-tượng vị ngon của người 
nữ khổng chế được tâm của người nam dễ dàng. 

5- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thẩy có 
đổi-tượng xúc nào khác dù một đoi-tượng mà 
khổng chế được tâm của người nam như đoi- 
tượng xúc của người nữ. 

- Này chư tỳ-khưu! Đổi-tượng xúc êm ẩm của 
người nữ khổng chế được tâm của người nam dễ 
dàng. 

6- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy cỏ 
đổỉ-tượng sắc nào khác dù một đối-tượng mà 
khổng chế được tâm của người nữ như đối- 
tượng sắc đẹp của người nam. 

- Này chư tỳ-khưuỉ Đổi-tưọng sắc đẹp của người 
nam khổng chế được tâm của người nữ dễ dàng. 

7- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy cỏ 
đổỉ-tượng âm thanh nào khác dù một đoỉ-tượng 
mà khổng chế được tâm của người nữ như đoỉ- 
tượng âm thanh hay của người nam. 



Pháp-Chướng-Ngại 


5 


- Này chư tỳ-khưu! Đôi-tượng âm thanh hay 
của người nam khổng chế được tâm của người 
nữ dễ dàng. 

8- Này chư tỳ-khim! Như-laỉ không thấy có 
đổi-tượng hương nào khác dù một đoi-tượng mà 
khổng chế được tâm của người nữ như đối- 
tượng hương thơm của người nam. 

- Này chư tỳ-khưu! Đổi-tượng hương thơm 
của người nam khổng chế được tâm của người 
nữ dễ dàng. 

9- Này chư tỳ-khim! Như-laỉ không thấy có 
đối-tượng vị nào khác dù một đổỉ-tượng mà 
khổng chế được tâm của người nữ như đổỉ- 
tượng vị ngon của người nam. 

- Này chư tỳ-khưu! Đổi-tượng vị ngon của 
người nam khổng chế được tâm của người nữ dễ 
dàng. 

10- Này chư tỳ-khưu! Như-laỉ không thấy có 
đối-tượng xúc nào khác dù một đoỉ-tượng mà 
khống chế được tâm của người nữ như đổỉ- 
tượng xúc của người nam. 

- Này chư tỳ-khim! Đổi-tượng xúc êm ẩm của 
người nam khổng chế được tâm của người nữ dễ 
dàng. 

(Aủguttaranikãya, Ekakanipãta, Rũpãdivagga.) 



6 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Giảng giải pháp-chướng-ngại (Nĩvaraọa) 

1- Đối-tượng Itthirũpa; sắc ngưòi nữ 

Itíhỉrũpa: sắc của người nữ đó là những gì 
gắn bó với thân hình của người nữ như y phục, 
các đồ trang sức quý giá như vàng, ngọc, các thứ 
đồ trang điểm, các thứ nước hoa, màu da, v.v... 
đều gọi là đối-tượng nữ-sắc được nhìn thấy bằng 
nhãn-thức-tâm của người nam, làm khống chế 
tâm của người nam dễ dàng. Ví dụ: 

Tích Đức-Bồ-tát Haritacajãtaka*^^^ 

Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana, gần kinh-thành Sãvatthĩ. Khi ấy, Đức- 
Phật đề cập đến vị tỳ-khim nhìn thấy người nữ 
xinh đẹp nên phát sinh tâm tham-dục, muốn hoàn 
tục, trở về gia đình. Đức-Phật cho truyền gọi vị 
tỳ-khưu ấy đến, truyền hỏi rằng: 

- Này tỳ-khưu! Con phát sinh tâm tham-dục 
có thật như vậy không? 

Vị tỳ-khưu kính bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, có thật như vậy. 
Bạch Ngài. 

- Này tỳ-khimỉ Do nguyên nhân nào mà con 
phát sinh tâm tham-dục như vậy? 


' latakatthakatha, Navakanipata, Haritacajataka. 




Pháp-Chướng-Ngại 


7 


Vị tỳ-khưu kính bạch với Đức-Phật răng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, do con không cẩn 
trọng giữ gìn nhãn-môn khi nhìn thay người nữ 
xinh đẹp, nên phát sinh phiền-não tham-dục nơi 
người nữ ẩy như vậy. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này tỳ-khưu! Phiền-não tham-dục chướng- 
ngại ngăn cản các thiện-nghiệp không phát sinh 
đế các ác-nghiệp phát sinh, rồi cho quả táỉ-sinh 
kiếp sau trong cõi địa-ngục. Sao phiền-não ẩy 
không làm cho con khố tâm được? Vỉ như cơn 
bão táp thối bay núi Sineru, sao không thế thối 
bay những chiếc lá vàng trên cây rụng rải rác 
khắp mọi nơi được? 

Trong thời quá-khứ xa xưa, Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ thuộc dòng dõi cao quý đã chứng đắc 8 bậc 
thiền thiện-tãm (4 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm 
và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm) và chứng 
đắc ngũ-thông (5 phép-thần-thông thế-gian). 
Một hôm, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ dế duôi, phát sinh 
phiền-não tham-dục nơi người nữ ẩy, không thế 
giữ gìn vững tri nhớ biết mình, nên làm mất 8 
bậc thiền thiện-tãm và 5 phép-thần-thông ngay 
tức khắc. 

Khi ấy, Đức-Phật thuyết dạy về tiền-kiếp của 
Ngài là Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Haritaca đuợc tóm 
luợc nhu sau: 



8 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta 
ngự tại kinh-thành Bãrãnasĩ. Khi ấy, Đức-Bồ-tát 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama sinh trong gia 
đình thuộc dòng dõi bà-la-môn giàu sang phú 
quý, có của cải tài-sản khoảng 800 triệu 
kahãpana, trong một tỉnh thà nh lóu. Cha mẹ đặt 
tên Đức-Bồ-tát là công-tử Harỉtaca, bởi vì Đức- 
Bồ-tát có màu da nhu màu vàng ròng. 

Khi công-tử Haritaca truởng thành, ông bà- 
la-môn gửi cho đi học tại xứ Takkasilã. Sau khi 
học các bộ môn theo truyền thống bà-la-môn 
xong, công-tử Haritaca trở về giúp đỡ cha mẹ. 

Sau khi cha mẹ đều qua đời, tất cả của cải tài- 
sản thuộc về công-tử Haritaca vốn là Đức-Bồ- 
tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

Đức-Bồ-tát Haritaca suy xét rằng: 

“Tẩt cả của cải tài sản lớn lao này được tỉch- 
lũy do ông bà, cha mẹ của ta đế lại, đến khi 
chết, không ai đem theo một thứ báu vật nào cả. 

Đen khỉ ta chết, chắc chắn ta cũng sẽ không 
đem theo một thứ nào cả. Ngay bây giờ, ta nên 
đem tất cả của cải tài sản tạo phước-thiện bo-thỉ 
đến cho mọi người nghèo kho, ta nên thông báo 
cho mọi người biết, nếu ai cần thứ của cải nào 
thì tự nhiên lẩy thứ của cải ẩy theo ỷ muốn. ” 

Đức-Bồ-tảt Haritaca từ bỏ nhà đi vào rừng núi 



Pháp-Chướng-Ngại 


9 


Himavanta xuât gia trở thảnh đạo-sĩ, hãng ngày 
sống bằng các loại trái cây, các loại củ, các loại 
lá cây rồi thực-hành pháp-hành thỉền-định. Đen 
ngày thứ 7, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Haritaca chứng 
đắc 4 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiền 
vô-sẳc-giới thiện-tâm, chứng đắc 5 phép-thần- 
thông (abhihhã). Đức-Bồ-tát đạo-sĩ sống trong 
rừng núi Himavanta trải qua thời gian lâu ngày, 
vì thiếu chất muối, vật thực cần phải có vị mặn, 
nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ rời khỏi khu rừng núi 
Himavanta, đi vào xóm làng khất thực, rồi đi 
dần đến kinh-thành Bãrãnasĩ, vào trú tại khu 
vuờn thuợng uyển của Đức-vua. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đi vào 
kinh-thành Bãrãnasĩ khất thực. Khi đi ngang qua 
hoàng cung, Đức-vua nhìn thấy oai nghi của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ liền phát sinh đức-tin trong 
sạch, nên truyền lệnh vị quan ra thỉnh Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ vào cung điện, Đức-vua thỉnh Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ lên ngồi trên ngai vàng rồi tự tay 
kính dâng vật thực ngon lành của mình. 

Sau khi thọ thực xong, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thuyết 
dạy lời hoan-hỷ, Đức-vua lắng nghe xong, càng 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi E)ức-Bo-tát đạo-sĩ. 

Đức-vua bạch hỏi rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài đạo-sĩ, Ngài sẽ đi nơi nào? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thua với Đức-vua rằng: 



10 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


- Thưa Đại-vương, bần đạo đi tìm chỗ thích 
hợp để an cư nhập hạ. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thưa như vậy, Đức- 
vua bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ, sãdhu! Lành thay! 

Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thọ thực xong, Đức- 
vua thỉnh Ngài đạo-sĩ đến vườn thượng uyển. 
Đức-vua truyền lệnh các quan tìm thợ đến xây 
dựng chỗ ở ban đêm, chỗ nghỉ ban ngày, đường 
đi kinh hành, mọi thứ tiện nghi cho Ngài đạo-sĩ. 

Đức-vua truyền bảo các người giữ gìn vườn 
thượng uyển phục vụ chu đáo Ngài đạo-sĩ. 

Đức-vua kính đảnh lễ Ngài đạo-sĩ xong, rồi 
hồi cung ngự trở về cung điện. 

Từ ngày ấy về sau, mỗi ngày Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ đi vào cung điện của Đức-vua thọ thực, chính 
tự tay Đức-vua dâng cúng dường vật thực hằng 
ngày đến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ suốt 12 năm. 

Một hôm nọ, các quan tâu lên Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, ở vùng biên giới, bọn giặc 
kéo đến xâm lăng, quẩy nhiễu dân lành. Kính xỉn 
Bệ-hạ truyền lệnh các quan dẫn binh đến vùng 
biên giới dẹp giặc. 

Nghe các quan tâu như vậy, Đức-vua ngự đến 
gặp Chánh-cung Hoàng-hậu, truyền bảo rằng: 

- Này áỉ-khanh! Trẫm thân chỉnh cầm quân 



Pháp-Chướng-Ngại 


11 


ngự đi đên vùng biên giới dẹp giặc, ái-khanh ở 
cung điện, mỗi ngày hãy tạo phước-thiện bo-thỉ 
tự tay cung-kỉnh cúng-dường đến Ngài đạo-sĩ 
một cách chu đáo. 

Đức-vua thân chinh dẫn đầu đoàn quân ngự đi 
ra khỏi hoàng cung. Ke từ hôm ấy, Chánh-cung 
Hoàng-hậu thay Đức-vua tự tay cung-kính cúng- 
duờng vật thực đến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ rất chu đáo. 

Một hôm, Chánh-cung Hoàng-hậu sửa soạn các 
món vật thực xong rồi, trong lúc chờ đợi Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ đến, Chánh-cung Hoàng-hậu đi 
tắm với nuớc thơm, rồi mặc tấm choàng mỏng 
bằng thứ lụa tốt bóng loáng, ngồi hóng mát tại 
cửa sổ. Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ mặc y, mang 
bát bay trên hu không đến cung điện của Chánh- 
cung Hoàng-hậu khất thực. Khi bay đến gần cửa 
sổ, Chánh-cung Hoàng-hậu nghe tiếng y của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, Bà vội vàng đứng dậy, tấm 
choàng trên thân mình tuột xuống, để lộ rõ sắc 
thân tiếp xúc với nhãn-thức-tâm của Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ. Ngay tức thì, phiền-não tham-dục bị chế 
ngự do năng lực của bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 
(vikkhambhanappahãna) trong suốt thời gian 
1.000 tỷ năm (anekavassakotisatasahassakãle) 
nay có cơ hội phát sinh mạnh mẽ (ví nhu con rắn 
độc bị đè nén lâu năm, nay có cơ hội thoát ra 
khỏi), nên làm cho 8 bậc thiền thiện-tâm bị mất 



12 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


ngay tức khắc, 5 phép thần-thông thế-gỉan cũng 
bị mất luôn, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đáp xuống đất. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ bị phiền-não tham-dục 
khống chế, không còn trí nhớ biết mình, nên đến 
cầm tay Chánh-cung Hoàng-hậu dẫn vào phòng, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ phạm điều-giới tà-dâm với 
Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Sau đó, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thọ thực xong, đi 
bộ trở về vuờn thuợng uyển. Từ ngày ấy về sau, 
mỗi ngày Đức-Bồ-tát đạo-sĩ mang bát đi bộ đến 
cung điện của Chánh-cung Hoàng-hậu thọ thực, 
cũng phạm điều-giới tà-dâm nhu vậy. 

Tin Đức-Bồ-tát đạo-sĩ phạm điều-giới tà-dâm 
với Chánh-cung Hoàng-hậu đuợc lan truyền 
khắp kinh-thành Bãrãnasĩ, các quan trong triều 
gửi nguời dâng tấu sớ tâu lên Đức-vua rằng: 

“Đạo-sĩ Harỉtaca phạm đỉều-gỉớỉ tà-dâm với 
Chảnh-cung Hoàng-hậu. ” 

Đức-vua đọc tấu sớ nhu vậy, nhung không tin 
đó là sự thật bởi vì Đức-vua có đức-tin trong 
sạch nơi Ngài đạo-sĩ. 

Sau khi Đức-vua dẹp yên giặc xong, mới hồi 
cung ngự trở về kinh-thành Bãrãnasĩ. Đức-vua 
ngự đi đến cung điện của Chánh-cung Hoàng- 
hậu, Hoàng-hậu vui mừng đón ruớc Đức-vua. 
Khi ấy, Đức-vua truyền hỏi Hoàng-hậu rằng: 



Pháp-Chướng-Ngại 


13 


- Này áỉ-khanh! Trẫm nghe tâu rằng: “Ngài 
đạo-sĩ Haritaca là Tôn-sư của Trẫm phạm điều- 
giới tà-dâm với ái-khanh ”, có thật hay không? 

Nghe Đức-vua truyền hỏi như vậy, Chánh- 
cung Hoàng-hậu tâu với Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, điều ấy là có thật. 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu tâu như vậy, 
Đức-vua vẫn chưa tin, liền ngự đi đến vườn 
thượng uyển, vào đảnh lễ Đức-Bồ-tát đạo-sĩ rồi 
ngồi một nơi họp lẽ. Đức-vua bạch hỏi Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ bằng câu kệ rằng: 

“Sutarn me ’tam Mahãbrahme, 

• • 

kãme bhunjati hãrito. 

Kaccetatn vacanam tuccham, 

» • • 

kacci sudddho iriyyasi. ” 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-phạm-thiên, 

Quả-nhân nghe nói rằng: 

“Đạo-sĩHarita hưởng sắc dục. ” 

Lời nói ẩy không phải thật chăng? 

Ngài vẫn còn là bậc có giới-hạnh trong sạch 
phải không? 

Nghe Đức-vua bạch hỏi như vậy, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ suy xét rằng: 

Nếu ta thưa với Đức-vua rằng: ‘‘Ta không hưởng 
sắc dục. Ta vẫn cỏn có giới-hạnh trong sạch thì 
Đức-vua sẽ tin, nhưng mà trong đời này, chỉ có 



14 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


lời chãn-thật là nơi nương nhờ chân chinh mà 
thôi, bởi vì người nào bỏ lời chân-thật rồi, người 
ẩy không thế ngồi trên bồ đoàn chứng đắc thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác được. Vậy, ta chỉ 
nói lời chân-thật mà thôi. 

Đổi với Đức-Bồ-tát đôi khỉ có thể phạm điều- 
giới sát-sinh, điều-gỉới trộm-cẳp, điều-giới tà- 
dâm, điều-giới uổng rượu và các chất say, 
nhưng phạm điều-giới nói-dối sai lời chân-thật, 
đem lại điều bất lợi, chắc chắn không bao giờ có 
đối với Đức-Bồ-tát. ” 

Cho nên, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thưa với Đức-vua 
lời chân-thật bằng câu kệ rằng: 

“Evametarn mahãrặịa, 

yathã te vacanarn sutam. 

Kummaggarn paịipannosmi, 

mohaneyyesu mucchito. ” 

- Thưa Đại-vương, Đại-vương được nghe 
những lời tâu như thế nào, những lời tâu ấy đều 
là sự-thật như thế ẩy. 

Bần đạo là người đã ham mê nữ-sẳc, đoi-tượng 
nữ-sẳc làm cho phát sinh tham-tâm mê muội. 
Bần đạo đã hành tà-đạo sai đường rồi. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thảnh thật thú nhận 
điều sai lầm của mình, Đức-vua bạch bằng câu 
kệ rằng: 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ, trỉ-tuệ sáng suốt thấy 



Pháp-Chướng-Ngại 


15 


rõ, biêt rõ thật-tánh các pháp, tiêu diệt ác-pháp 
(tâm tham-dục) đã phát sinh đổi với Ngài hiện có 
lợi ích gì? Sao Ngài không sử dụng trỉ-tuệ ẩy tiêu 
diệt tà tư-duy trong đoi-tượng sẳc-dục ẩy? 

Nghe Đức-vua bạch hỏi như vậy, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ thưa với Đức-vua bằng câu kệ rằng: 

- Thưa Đạỉ-vương, phiền-não có 4 loại là 
tham-dục, sân-hận, si-mê, say-đẳm là loại 
phiền-não có năng lực dữ dội trong đời, khi loại 
phiền-não nào phát sinh ràng buộc rồi thì trỉ-tuệ 
không phát sinh được, như người rơi xuống 
dòng nước lũ chảy xiết. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thưa như vậy, Đức- 
vua bạch bằng câu kệ rằng: 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ, Quả-nhân tán dương 
ca tụng Ngài rằng: “Ngài đạo-sĩ Haritaca là bậc 
Thánh A-ra-hán có giới-hạnh trong sạch trọn 
vẹn, thực-hành pháp cao thượng thanh-tịnh, là 
bậc đại thiện-trỉ có tri-tuệ siêu-việt thật sự. ” 

Nghe Đức-vua bạch hỏi như vậy, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ thưa với Đức-vua bằng câu kệ rằng: 

- Thưa Đại-vương, tà tư-duy trong nữ-sẳc là 
điều tệ hại nhất, bởi vì say mê trong nữ-sẳc cho 
là xỉnh đẹp đáng yêu hợp với tâm tham-dục, có 
cơ hội gây ra sự khố dù là bậc có tri-tuệ thường 
hoan-hỷ trong thiện-pháp của đạo-sĩ. 



16 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Nghe Đức-Bô-tát đạo-sĩ thưa như vậy, Đức- 
vua có tác-ý muốn Ngài đạo-sĩ phát sinh đại- 
thiện-tâm tinh-tấn diệt phiền-não, nên bạch bằng 
câu kệ rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài đạo-sĩ, phiền-não tham-dục 
nữ-sẳc phát sinh nơi thân-môn, khi phiền-não ẩy 
đã phát sinh làm hủy hoại thiện-phảp cao 
thượng của Ngài. 

Vậy, Ngài nên sử dụng trỉ-tuệ siêu-việt của 
Ngài đế diệt phiền-não tham-dục nữ-sẳc ẩy thì 
thiện-pháp cao thượng sẽ phát sinh đổi với Ngài. 

Ngài đạo-sĩ là bậc cao thượng được phần 
đông tán dương ca tụng rằng: “Ngài đạo-sĩ là 
bậc có tri-tuệ sỉêu-vỉệt. ” 

Nghe Đức-vua tác-động khuyến khích nhắc 
nhở như vậy nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thức tỉnh, có 
trí nhớ và trí-tuệ-tỉnh-giác biết mình, thấy rõ, 
biết rõ tội lỗi của ngũ-dục (sẳc-dục, thanh-dục, 
hương-dục, vị-dục, xúc-dục), rồi thưa với Đức- 
vua bằng câu kệ rằng: 

- Thưa Đại-vương, bần đạo đã thấy rõ, biết 
rõ ngũ-dục ẩy chỉ làm cho con người toi tăm mê 
muội mà thôi. Ngũ-dục có nhiều chất độc dữ 
dội, người nào say mê trong ngũ-dục (sẳc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục), người 
ẩy chỉ có kho nhiều trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai mà thôi. 



Pháp-Chướng-Ngại 


17 


Bần đạo sẽ tìm nguyên nhân của ngũ-dục ấy, 
sẽ tiêu diệt tâm tham-dục trong nữ-sẳc, cùng với 
pháp ràng buộc của ngũ-dục. 

Thật ra, đốỉ-tượng nữ-sẳc làm cho người nam 
phát sinh phiền-não tham-dục say mê do 2 
nguyên nhân: 

1- Subhanimitta: Đổi-tượng nữ-sẳc cho là 
xinh đẹp đáng hài lòng nên phát sinh tham-tâm. 

2- Ayonỉsomanasỉkãra: Sự biết trong tâm do 
si-tâm biết sai lầm trong 4 trạng-thái của đoi- 
tượng nữ-sẳc là: 

- Đối-tượng nữ-sẳc có trạng-tháỉ vô-thường 
(anicca), do sỉ-tâm biết sai lầm cho là thường 
(nicca). 

- Đổi-tượng nữ-sắc có trạng-thái khổ (dukkha), 
do sỉ-tâm biết sai lầm cho là lạc (sukha). 

- Đổi-tượng nữ-sẳc có trạng-tháỉ vô-ngã 
(anatta), do si-tâm biết sai lầm cho là ngã (atta). 

- Đốỉ-tượng nữ-sắc có trạng-tháỉ bất-tịnh 
(asubha), do si-tâm biết sai lầm cho là xinh đẹp 
(subha). 

Sau khi suy xét, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thưa với 
Đức-vua rằng: 

- Thưa Đạỉ-vưong, nay bần đạo có tri-tuệ 
trong đại-thiện-tâm thay rõ, biết rõ thật-tánh 
của đổỉ-tượng sắc (nữ-sẳc) là vô-thường, khố, 



18 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


vô-ngã, bẩt-tịnh, nên diệt được phỉền-não tham- 
dục nơi đoi-tượng sắc (nữ-sẳc) rồi. 

- Thưa Đại-vương, xin Đại-vương cho phép 
bần-đạo có cơ hội thực-hành pháp-hành thiền- 
định đế chuộc lại tội lỗi đã tạo vừa qua đổi với 
Chảnh-cung Hoàng-hậu của Đại-vương. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đi vào cốc lá, ngồi 
thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
thiền-định kasina, trong thời gian không lâu, dẫn 
đến chứng đắc trở lại 4 bậc thiền sẳc-giới thiện- 
tâm và chứng đắc 5 phép-thần-thông thế-gian 
(lokiya abhiũnã). 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ từ trong cốc lá bước ra, bay 
lên hư không, ngồi kiết già thuyết pháp tế độ 
Đức-vua. 

Sau khi lắng nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thuyết 
pháp, Đức-vua phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan-hỷ tán dương ca tụng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thưa với Đức-vua rằng: 

- Thưa Đại-vương, bần-đạo xỉn phép trở lại 
rừng núi Himavanta, xỉn Đạỉ-vương không nên 
dể duôỉ. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ từ giã Đức-vua, bay trở lại 
rừng núi Himavanta, sống cho đến hết tuổi thọ. 
Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ chết, sắc-giới thiện- 
nghiệp trong bậc thiền sắc-giới thiện-tâm cho 



Pháp-Chướng-Ngại 


19 


quả tái-sinh kiêp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên. Vị phạm- 
thiên Bồ-tát huởng an-lạc cho đến hết tuổi thọ 
tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 

Đức-Phật tế độ vị tỳ-khưu muốn hoàn tục 

Đức-Phật Gotama thuyết về tích tiền-kiếp của 
Ngài là Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Haritaca xong, rồi 
tiếp theo Đức-Phật thuyết về tứ Thánh-đế là 
khô-Thánh-đê, nhân sinh khâ-Thánh-đê, diệt 
khô-Thánh-đế, phảp-hành dẫn đến diệt kho- 
Thánh-đế, để tế độ vị tỳ-khm nhìn thấy nguời 
nữ xinh đẹp, muốn hoàn tục ấy. 

Sau khi vị tỳ-khmi lắng nghe tích tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Haritaca 
và pháp tứ Thánh-đế, vị tỳ-khuu ấy thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-ỉỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận đuợc mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn du sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán cao thượng tại nơi ấy. 

Tích Haritacajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại 

Trong tích Harỉtacajãtaka này, Đức-Bồ-tát 
Haritaca là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. Đen 
khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian 
thì hậu-kiếp của những nhân vật trong tích này 
liên quan đến kiếp hiện-tại nhu sau: 



20 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


- Đức-vua ngự tại ìùnh-thành Baranasi, nay 
kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng-lão Ẫnanda. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Harỉtaca, nay kiếp hiện-tại 
là Đức-Phật Gotama. 

Nhận xét về Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Haritaca 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Harỉtaca là tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama trú tại rừng núi Himavanta, 
sống bằng các loại trái cây, các loại củ, các loại 
lá cây, thực-hành pháp-hành thiền-định, chứng 
đắc 8 bậc thiền thiện-tâm (4 bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm), 
chứng đắc 5 phẻp-thần-thông thế-gian (lokiya 
abhihnã), có khả năng chế ngự được phiền-não 
loại vi-tế trong tâm đó là 5 pháp-chướng-ngại 
(nĩvarana) suốt thời gian 1.000 tỷ năm không 
thể phát sinh. 

Nhưng khi nhìn thấy sắc thân của Chánh- 
cung Hoàng-hậu thì Đức-Bồ-tát đạo-sĩ bị phiền- 
não tham-dục khống chế, không còn trí nhớ biết 
mình, nên đến cầm tay Chánh-cung Hoàng-hậu 
dẫn vào phòng, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ phạm điều- 
giới tà-dâm với Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Thật ra, tất cả mọi phiền-não (kilesa) chỉ phát 
sinh trong 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm) mà thôi, 
nếu khi bất-thiện-tâm phát sinh thì thiện-tâm 
không phát sinh. 



Pháp-Chướng-Ngại 


21 


Bất-thỉện-tâm và thỉện-tâm phát sinh đều do 
nhân, mà nhân (hetu) có 6 loại: nhân tham 
ậobhahetu), nhân sân (dosahetu), nhân si (moha- 
hetu), nhân vô-tham (alobhahetu), nhân vô-sãn 
(adosahetu), nhân vô-si (amohahetu). 

Sáu nhân chia ra 2 loại: 

1- Bẩt-thỉện-nhân (akusalahetu) có 3 nhân là 
nhân tham (lobhahetu), nhân sân (dosahetu), 
nhân si (mohahetu), làm nhân phát sinh 12 bất- 
thiện-tâm: 

* 12 bất-thỉện-tâm chia ra 3 loại tâm: 

- Tham-tâm có 8 tâm: mỗi tâm có 2 nhân là 
nhân tham và nhân si. 

- Sân-tâm có 2 tâm: mỗi tâm có 2 nhân là 
nhân sân và nhân si. 

- Si-tâm có 2 tâm: mỗi tâm có 1 nhân si. 

2- Thỉện-nhân (kusalahetu) có 3 nhân là nhân 
vô-tham (alobhahetu), nhân vô-sân (adosahetu), 
nhân vô-si (amohahetu) gọi là trỉ-tuệ làm nhân 
phát sinh 8 đạỉ-thỉện-tâm, 5 sẳc-giới thiện-tâm, 4 
vô-sẳc-giới thiện-tâm, 8 hoặc 20 siêu-tam-giới 
thiện-tâm đó là 8 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm. 

* 8 đại-thiện-tâm chia ra 2 loại tâm: 

- 4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ, mỗi tâm có 
3 nhân là nhân vô-tham, nhân vô-sân, nhân vô-si 
gọi là tri-tuệ. 



22 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


- 4 đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ, mỗi 
tâm có 2 nhân là nhân vô-tham, nhân vô-sân, 
không có nhân vô-si gọi là không có tri-tuệ. 

* 5 sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm, mỗi tâm đều có đủ 3 
thiện-nhân là nhân vô-tham, nhân vô-sân, nhân 
vô-si gọi là tri-tuệ. 

* 4 vô-sắc-giới thiện-tâm, mỗi tâm đều có đủ 
3 thiện-nhân là nhân vô-tham, nhân vô-sân, 
nhân vô-si gọi là trỉ-tuệ. 

* 4 hoặc 20 siêu-tam-gỉới thỉện-tâm hoặc 4 
hoặc 20 Thánh-đạo-tâm, mỗi tâm đều có đủ 3 
thiện-nhân là nhãn vô-tham, nhân vô-sân, nhân 
vô-si gọi là trỉ-tuệ. 

Vì vậy, khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Haritaca nhìn 
thấy sắc thân của Chánh-cung Hoàng-hậu nhu 
vậy liền phát sinh phiền-não tham-dục trong 
tham-tâm nơi đối-tuợng sắc (nữ-sắc) họp với 2 
nhân là nhân tham và nhân si, mà nhân tham 
say đắm trong đối-tuợng sắc (nữ-sắc) cho là 
subhanimitía: xỉnh đẹp đáng yêu và nhân sỉ mê 
muội tối tăm che phủ thật-tánh của đối-tuợng 
sắc (nữ-sắc), gọi là ayonisomanasikãra: sự biết 
trong tâm do nhân si biết sai lầm nơi đổỉ-tượng 
sắc (nữ-sẳc) cho là subha: xinh đẹp đáng yêu. 

Đốn khi Đức-vua tác động khuyến khích nhắc 
nhở nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thức tỉnh, phát sinh 



Pháp-Chướng-Ngại 


23 


đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ có 3 thiện-nhân là 
nhân vô-tham, nhân vô-sân, nhân vô-si (tri- 
tuệ), có trí nhớ và trí-tuệ-tỉnh-giác biết mình, 
thấy rõ, biết rõ tội lỗi của ngủ-dục (sẳc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục), mà 
nhân vô-tham không tham đắm say mê nơi đối- 
tượng sắc (nữ-sẳc) là asubha: bất-tịnh đáng 
nhàm chán, và nhân vô-sỉ (trỉ-tuệ) thấy rõ, biết 
rõ thật-tánh của đối-tượng sắc (nữ-sắc) gọi là 
yonisomanasikãra: sự hiếu biết trong tâm với 
trỉ-tuệ biết đúng nơi đoỉ-tượng sắc (nữ-sẳc) chỉ 
là asubha: bẩt-tịnh đáng nhàm chán mà thôi. 

Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Harỉtaca phát sinh 
đại-thiện-tâm họp với trí-tuệ diệt được phiền- 

• • •X •• •X 

não tham-dục nơi đối-tượng sắc (nữ-sắc), có giới 
trong sạch làm nền tảng, làm nơi nương nhờ 
thực-hành pháp-hành thiền-định, trong thời gian 
không lâu thì chứng đắc 4 bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm, chứng đắc 5 phép-thần-thông thế- 
gian ậokiya abhihhã) trở lại. 

* Vị tỳ-khưu nhìn thấy người nữ xinh đẹp thì 
phát sinh phiền-não tham-dục, muốn hoàn tục 
trở về nhà. 

Khi ấy, Đức-Phật thuyết về tiền-kiếp của 
Ngài là Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Haritaca. Sau đó, 
Ngài thuyết pháp tứ Thánh-đế: khổ-Thánh-để, 
nhân sinh kho-Thánh-đế, diệt khố-Thánh-đế, 



24 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đế để tế độ 
vị tỳ-khưu ấy. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, 
vị tỳ-khuu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
đuợc mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn du 
sót, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán cao thượng 
ngay tại nơi ấy. 

Nhu vậy, vị tỳ-khuu ấy thuộc về hạng nguời 
tam-nhân (tihetukapuggala), đã tích lũy đầy đủ 
10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tín- 
pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, nên kiếp hiện-tại này 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có khả năng trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán nhu vậy. 

Vậy mà, khi vị tỳ-khuu ấy nhìn thấy nguời nữ 
xinh đẹp thì phát sinh phiền-não tham-dục muốn 
hoàn tục trở về nhà, nhung nhờ Đức-Phật thuyết 
pháp tế độ, nên vị tỳ-khuu thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt tận đuợc mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn 
du sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thuợng. 

Cho nên, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy cỏ 
đổỉ-tượng sắc nào khác dù một đối-tượng mà 



Pháp-Chướng-Ngại 


25 


khổng chế được tâm của người nam như đổỉ- 
tượng sắc đẹp của người nữ. 

- Này chư tỳ-khưu! Đối-tượng sắc đẹp của người 
nữ khổng chế được tâm của người nam dễ dàng. 

Đức-Phật dạy có 2 pháp ngăn ngừa là: 

1- Cẩn trọng giữ gìn lục-môn (nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ỷ) khi tiếp xúc với 6 đổi-tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

2- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trỉ-tuệ hiếu biết đúng theo 4 trạng-thái của 
sẳc-pháp, danh-phảp tam-giớỉ là: 

- sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ cỏ trạng-tháỉ 
vô-thường (anicca) thì tri-tuệ hiếu biết đúng là 
vô-thường (anicca). 

- sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ có trạng-tháỉ 
kho (dukkha) thì trỉ-tuệ hiếu biết đúng là kho 
(dukkha). 

- sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thái 
vô-ngã (anatta) thì trỉ-tuệ hiếu biết đúng là vô- 
ngã (anatta). 

- sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới cỏ trạng-thái 
bẩt-tịnh (asubha) thì trỉ-tuệ hiếu biết đúng là 
bẩt-tịnh (asubha). 

Nhờ 2 pháp này để ngăn ngừa phiền-não nào 
chưa sinh thì phiền-não ấy không sinh, nếu 
phiền-não nào đã sinh, thì phiền-não ấy bị diệt. 



26 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


2- Đôi-tượng Itthisadda; Am-thanh ngưòi nữ 

Itthisadda: Âm-thanh của người nữ đó là 
tiếng nói, giọng nói, tiếng ca hát, giọng hò của 
người nữ, và những gì liên quan đến tâm tư tình 
cảm của người nữ được biểu hiện qua tiếng đàn, 
tiếng sáo, tiếng kèn, v.v... đều gọi là đối-tượng 
âm-thanh của người nữ được nghe bằng nhĩ- 
thức-tâm của người nam, làm khống chế tâm của 
người nam dễ dàng. 

Ví dụ: Chuyện Ngài Trưởng-lão bậc Thánh 
A-ra-hán có vị sa-dỉ trẻ đệ-tử đã chứng đắc 
các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và các phép-thần- 
thông, thường đi theo mang y và bát của Ngài 
Trưởng-lão được tóm lược như sau: 

Một hôm, vào buổi chiều, Ngài Trưởng-lão 
có ý định một mình đi đả nh lễ ngôi Đại Bảo- 
tháp và cội Đại-Bồ-đề nên không báo cho sa-di 
đệ-tử biết. 

Vị sa-di không thấy Ngài Trưởng-lão, muốn 
biết vị Thầy tế-độ của mình đi đâu, vị sa-di dùng 
thần-thông biết rõ vị Thầy tế-độ đi hướng đến 
ngôi Đại Bảo-tháp, nên vị sa-di đi theo đằng sau 
vị Thầy tế-độ mà Ngài Trưởng-lão không quan 
sát để ý, nên không biết có vị sa-di ấy đi theo. 

Khi Ngài Trưởng-lão đi vào cửa hướng Nam 

’ Bộ Sammohavinodanĩ atthakathã, Sammappadhãnavibhanga. 




Pháp-Chướng-Ngại 


27 


của ngôi Đại Bảo-tháp thì vị sa-di cũng đi vào 
cửa ấy. 

Ngài Trưởng-lão nhìn ngôi Đại Bảo-tháp, niệm 
tưởng đến ân-Đức-Phật, phát sinh duy-tác-tâm vô 
cùng hoan hỷ, rồi ngồi xuống đảnh lễ ngôi Đại 
Bảo-tháp, rồi đứng dậy chắp đôi tay hướng đến 
ngôi Đại Bảo-tháp. 

Vị sa-di theo dõi thấy vị Thầy tế-độ của mình 
có đức-tin trong sạch nơi ngôi Đại Bảo-tháp như 
vậy, nên nghĩ rằng: 

“Vị Thầy tế-độ của ta có đức-tỉn trong sạch nơi 
ngôi Đại Bảo-tháp như vậy, nếu có những đóa 
hoa thom cúng-dường thì quỷ biết dường nào! ” 

Vị sa-di đến hầu đảnh lễ vị Thầy tế-độ. Ngài 
Trưởng-lão truyền hỏi rằng: 

- Này sa-dỉ! Con đến đây từ lúc nào vậy? 

- Kinh bạch Thầy, con đến lúc Thầy đang 
đảnh lễ ngôi Đại Bảo-tháp. Bạch Thầy. 

- Kỉnh bạch Thầy, con nhìn thấy Thầy có 
đức-tin trong sạch thành kỉnh đảnh lễ ngôi Đại 
Bảo-tháp một cách vổ cùng cung-kỉnh. Con xin 
phép đi tìm những đóa hoa đẹp có hương thơm 
đem về kỉnh dâng Thầy đế cúng-dường ngôi Đại 
Bảo-tháp này. Bạch Thầy. 

- Này sa-di! Ngôi Đại Bảo-tháp này được tôn 
thờ Xá-lợi của Đức-Phật, là nơi mà các hàng 



28 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


thanh-văn đệ-tử đến lễ bái cúng dường, dù có 
những đóa hoa thơm hay không có đóa hoa nào, 
mà có đức-tin trong sạch đến cung-kỉnh đảnh lễ 
đều cao quỷ cả. 

Nghe vị Thầy tế-độ truyền dạy như vậy, vị sa- 
di kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Thầy, xin Thầy chờ con một lát, 
con sẽ đi tìm những đóa hoa đẹp có hương thơm 
đem về kỉnh dâng Thầy đế cúng-dường ngôi Đại 
Bảo-tháp này. 

Bạch xong, vị sa-di liền nhập thiền, rồi xả thiền 
hóa phép-thần-thông bay đến rừng núi Himavanta 
tìm những đóa hoa đẹp có hương thơm, rồi bay trở 
về. Khi ấy, vị Thầy tế-độ vừa mới rời khỏi cửa 
hướng Nam của ngôi Đại Bảo-tháp, chưa đến cửa 
hướng Tây thì vị sa-di đã trở về đến, bạch với vị 
Thây tê-độ răng: 

- Kỉnh bạch Thầy, con xỉn kỉnh dâng lên 
Thầy những đóa hoa đẹp có hương thơm này đế 
Thầy cúng-dường ngôi Đại Bảo-thảp. Bạch Thầy. 

Nhận những đóa hoa đẹp có mùi thơm ấy, 
Ngài Trưởng-lão truyền bảo với sa-di rằng: 

- Này sa-di! Những đóa hoa đẹp cỏ hương 
thơm này không đủ cúng-dường các cửa. 

Nghe vị Thầy tế-độ tmyền bảo như vậy, vị sa- 
di bạch với vị Thầy tế-độ rằng: 



Pháp-Chướng-Ngại 


29 


- Kỉnh bạch Thầy, kinh xin Thầy niệm tưởng 
ân-Đức-Phật, rồi cúng-dường những đóa hoa 
đẹp có hương thơm ẩy đủ các cửa của ngôi Đại 
Bảo-tháp. 

Thật vậy, Ngài Trưởng-lão đi đến cửa hướng 
Tây, cung-kính đặt những đóa hoa đẹp có hưong 
thơm trên bàn thờ; khi đảnh lễ xong, trên bàn 
thờ đầy những đóa hoa ấy. Phần những đóa hoa 
còn lại, Ngài Trưởng-lão đi đến cửa hướng Bắc, 
cung-kính đặt những đóa hoa đẹp có hương 
thơm trên bàn thờ; khi đả nh lễ xong, trên bàn 
thờ cũng đầy những đóa hoa ấy. Cũng như vậy, 
phần những đóa hoa còn lại, Ngài Trưởng-lão đi 
đến cửa hướng Đông và cửa hướng Nam, cung- 
kính đặt những đóa hoa đẹp có hương thơm trên 
bàn thờ; khi đảnh lễ xong, trên bàn thờ hướng 
Đông và hướng Nam đầy những đóa hoa ấy. 

Ngài Trưởng-lão chắp đôi tay cung-kính đi 
vòng quanh 4 hướng của ngôi Đại Bảo-tháp, rồi 
quay trở về. Trên đường đi, Ngài nghĩ rằng: 

“Vị sa-dỉ có phép-thần-thông (abhihhã) nhiều 
oai lực, có khả năng giữ gìn oai lực này được 
lâu dài hay không? ” 

Ngài Trưởng-lão suy xét tiếp theo thấy rõ, 
biết rõ rằng: 

“Vị sa-di này sẽ không có khả năng giữ gìn 
oai lực của phép-thần-thông này được. ” 



30 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Vì vậy, Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

- Này sa-dỉ! Bây giờ con có phép-thần-thông 
nhiều oai lực như vậy, nhưng mà thời gian 
tương lai sau này phép-thần-thông ẩy sẽ bị mất, 
không còn nữa, con sẽ uổng nước cháo của con 
gái người thợ dệt mù một con mắt. 

Phép-thần-thông (abhỉMã) bị mất do sự dể 
duôi của tuoi trẻ. 

Nghe lời truyền dạy của vị Thầy tế-độ nhu 
vậy, vị sa-di không hài lòng, nghĩ rằng: 

“Vị Thầy tế-độ của ta nói điều không hay. ” 

Rồi vị sa-di bỏ đi như không hay biết lời 
truyền dạy của Ngài Trưởng-lão. 

Một hôm, sau khi Ngài Trưởng-lão đi đảnh lễ 
ngôi Đại Bảo-tháp và cội Đại-Bồ-đề xong, Ngài 
truyền bảo sa-di mang bát và y đi đến ngôi chùa 
lớn KutcỊitissa. Vị sa-di không muốn đi theo, 
cũng không muốn đi khất thực với Thầy tế-độ, 
nên bạch hỏi Thầy tế-độ rằng: 

- Kỉnh bạch Thầy, Thầy sẽ đi vào khất thực 
xóm nhà nào? Bạch Thầy. 

Được biết Thầy tế-độ sẽ đi khất thực trong 
xóm nhà ấy, nên vị sa-di bay theo đường hư 
không, đem bát và y đến dâng Thầy tế-độ. 

Ngài Trưởng-lão thường hay khuyên dạy vị 
sa-di rằng: 



Pháp-Chướng-Ngại 


31 


- Này sa-diỉ Con không nên làm như vậy, 
phép-thần-thông của phàm-nhân có tỉnh chất 
không vững vàng, không chắc chắn, nếu khi gặp 
đổỉ-tượng sắc đẹp, đoi-tượng âm thanh hay, 
v.v... là các đoỉ-tượng nghịch làm nguyên nhân 
bị mất các bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, thì các 
phép-thần-thông cũng bị mất luôn. Khi ẩy, các 
hạng phàm-nhân ấy không thế duy trì phạm- 
hạnh cao thượng của bậc xuất-gia. 

Nghe Ngài Trưởng-lão thường hay khuyên 
dạy như vậy, vị sa-di nghĩ rằng: 

“Vị Thầy tế-độ của ta nói hoài như vậy, chán 
quá không đáng nghe. ” 

Ngài Trưởng-lão đảnh lễ ngôi Bảo-tháp, rồi 
tiếp tục đi đến ngôi chùa Kammupenda, trú tại 
nơi ấy. Vị sa-di không vâng lời khuyên dạy của 
vị Thầy tế-độ, vẫn sử dụng phép-thần-thông bay 
nơi này nơi khác. 

Vị sa-di bị mất phép-thần-thông (Abhinnã) 

về sau, một hôm con gái của người thợ dệt có 
sắc đẹp và giọng hát hay vào tuổi trưởng thành, 
ra khỏi nhà xuống hồ sen vừa hát với giọng rất 
hay, vừa hái hoa sen. Khi ấy, vị sa-di bay trên 
hư không ngang qua hồ sen ấy, lắng nghe giọng 
hát du dương trầm bổng của cô gái, phát sinh 
tâm dể duôi quên mình, như con ong say mê vị 



32 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


ngọt của đóa hoa, cũng như vị sa-di say mê 
giọng hát du dương trầm bổng của cô gái hái hoa 
sen dưới hồ. Ngay khi ấy, phép-thần-thông bị 
mất như con chim bị gãy cánh, nhưng còn nhờ 
năng lực của bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nên từ 
từ đáp xuống đứng trên bờ hồ. 

Vị sa-di đã mất hết các bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm và các phép-thần-thông, nên vội vàng 
trở về đem y và bát dâng cho vị Thầy tế-độ, rồi 
đảnh lễ Thầy tế-độ, xin phép từ giã. 

Ngài Trưởng-lão đã thấy rõ, biết rõ từ trước 
nên không thể nào ngăn cản sa-di được. Ngài 
Trưởng-lão đi vào xóm nhà khất thực, còn vị sa- 
di vội vàng trở lại đứng trên bờ hồ chờ cô gái 
con của người thợ dệt lên bờ. 

Cô gái ấy nhìn thấy vị sa-di bay trên hư 
không rơi xuống, đã đi rồi quay trở lại, cô gái 
biết rằng: 

“Vị sa-dỉ này thấy ta nên có sự say mê. ” 

Cô nói với vị sa-di rằng: 

- Này vị sa-diỉ Xin sa-di tránh sang nơi khác! 

Vị sa-di ấy tránh sang nơi khác, cô gái bước lên 
bờ mặc y phục xong đi đến gặp vị sa-di hỏi rằng: 

- Này vị sa-di! Có việc gì không? 

Nghe cô gái hỏi như vậy, vị sa-di ấy thành 
thật thổ lộ tình cảm của mình đối với cô gái ấy. 



Pháp-Chướng-Ngại 


33 


Nghe vị sa-di thô lộ như vậy, cô gái ây trình 
bày những nỗi khổ của đời sống người tại gia 
không sao kể xiết, và quả-báu của bậc xuất-gia 
thực-hành phạm-hạnh cao thượng. Cô gái có 
thực tâm khuyên nhủ vị sa-di nên thực-hành 
phạm-hạnh của bậc xuất gia cao thượng, không 
nên hoàn tục trở lại người tại gia, nhưng mà 
không thể khuyên nhủ vị sa-di từ bỏ ý định 
muốn ngỏ lời cầu hôn với cô được. 

Cô gái ấy nghĩ rằng: 

“Sở dĩ vị sa-di này bị mất phẻp-thần-thông là 
vì nhìn thay ta, nghe ta hát. Cho nên, ta không 
nỡ từ chổi lời cầu hôn của sa-di được. ” 

Cô gái nói với vị sa-di rằng: 

- Này vị sa-di! Sa-di nên đứng tại đây chờ tôi 
trở lại. 

Cô gái ấy đi trở về nhà thưa với mẹ cha về 
chuyện của vị sa-di, và vị sa-di ngỏ lời cầu hôn 
cho mẹ cha của cô nghe. 

Mẹ cha của cô gái đi đến gặp vị sa-di, dù ân 
cần khuyên nhủ đủ điều, nhưng vị sa-di vẫn 
không từ bỏ ý định cầu hôn ấy. Mẹ cha của cô 
gái nói thẳng thắn với vị sa-di rằng: 

- Này sa-di! Sa-di chớ nên nghĩ rằng: Gia 
đình chúng tôi thuộc dòng dõi cao quỷ giàu có! 
Thật ra, gia đình chúng tôi chỉ là người thợ dệt 
nghèo khố mà thôi. 



34 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Sa-di CÓ thê làm nghê thợ dệt được hay không? 

Nghe mẹ cha của cô gái hỏi như vậy, vị sa-di 
thưa rằng: 

- Thưa ông bà, gọi là người tại gia, cần phải 
có nghề nào đó làm ăn nuôi sổng gia đình, dù là 
nghề thợ dệt hoặc nghề nào khác. Trước hết cần 
phải học cho biết, rồi cố gắng thực tập cho 
thành nghề. 

- Thưa ông bà, xin ông bà ban cho tôi một bộ 
y phục của người tại gia, đế thay đối bộ y của 
bậc xuẩt-gia này. 

Nghe vị sa-di đã có quyết tâm như vậy, ông 
thợ dệt là cha của cô gái ban cho vị sa-di 1 tấm 
vải mặc ở dưới và 1 tấm quấn trên thân, hoàn tục 
trở thành người tại gia, rồi dẫn về nhà làm lễ gả 
đứa con gái cho cậu. 

Ông thợ dệt truyền dạy nghề dệt cho người 
con rể, qua một thời gian, người con rể làm nghề 
dệt cùng với nhóm thợ dệt khác. 

Hằng ngày, từ sáng sớm những người đàn bà 
của mỗi gia đình đem vật thực đến cho những 
người thợ dệt. Một hôm, trong lúc những người 
thợ dệt khác ngưng làm việc để dùng vật thực thì 
cậu trẻ vẫn phải ngồi chờ; hôm ấy, người vợ của 
cậu trẻ đến trễ hơn mọi ngày, cho nên, cậu trẻ 
nổi cơn giận dữ mắng người vợ rằng: Sao hôm 
nay em đến quá trễ vậy! 



Pháp-Chướng-Ngại 


35 


Người vợ ây nói cho chông biêt răng: 

- Này anh! Những gia đình thợ dệt khác khá 
giả, họ có đầy đủ mọi thứ như gạo, đồ gia vị, 
còn có nhiều người giúp đỡ. Còn gia đình chúng 
ta nghèo khố thiếu thon mọi thứ, có thứ này 
nhưng lại thiếu thứ kia, chỉ có một mình em, vất 
vả lắm mới lo được một bữa ăn rồi đem đến cho 
anh. Nếu anh muốn ăn thì ăn, cỏn nếu anh 
không muốn ăn thì đừng có ăn. 

Nghe người vợ nói như vậy, người chồng trẻ 
nổi con tức giận nghĩ rằng: 

“Người vợ này không chỉ đem vật thực đến trễ 
hơn mọi ngày mà còn nói lời chọc tức ta nữa. ” 

Khi ấy, người chồng thấy không có vật nào để 
đánh nàng được, nên tháo lấy con thoi trong 
khung cửi ném về phía người vợ. Tuy người vợ 
né tránh nhưng chẳng may cái đầu con thoi đụng 
vào con mắt làm cho con ngươi bị thương chảy 
máu, người vợ lấy 2 tay ôm con mắt bị thương, 
rồi bị mù một mắt. 

Khi ấy, nhớ lại lời dạy của vị Thầy tế-độ trước 
đây rằng: “Trong tương lai sau này, con sẽ uổng 
nước cháo của con gái người thợ dệt bị mù một con 
mắt”. Người chồng ấy cảm thấy vô cùng ân hận, 
nên khóc than lớn tiếng rằng: 

- Sự việc xảy ra đúng như vị Thầy tế-độ truyền 



36 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


dạy ta trước đây, vị Thây tê-độ của ta thây rõ, 
biết rõ rồi. ôi! Vị Thầy tế-độ thấy biết được sự 
việc xảy ra trong thời vị lai như vậy! 

Những người thợ dệt khác đến nói lời an ủi 
với người chồng trẻ rằng: 

- Này cậu bạn! Cậu không nên khóc nữa! Con 
mắt của vợ cậu bị mù rồi, dù cậu có khóc thế 
nào cũng không thể làm cho mắt của vợ cậu trở 
lại như trước được nữa. 

- Thưa quỷ anh, tôi không phải khóc vì 
nguyên nhân con mắt của vợ tôi bị đui mù, mà 
thật ra, tôi khóc nhiều bởi vì tôi cảm thay vô 
cùng hoi hận vì không vâng lời dạy của vị Thầy 
tể-độ đã truyền dạy tôi trước đây. 

Người thợ trẻ thuật lại cho những người thợ 
dệt nghe về cuộc đời xuất gia trước kia của mình 
với vị Thầy tế-độ, đã chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm và đặc biệt chứng đắc các 
phép-thần-thông (abhinnã). 

Như vậy, hành-giả nào là hạng người tam- 
nhân (tihetukapuggala) thực-hành pháp-hành 
thiền-định, có khả năng chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm và chứng đắc các phép-thần- 
thông (abhinnã), đối với hành-giả còn là hạng 
phàm-nhân thì rất khó giữ gìn. Bởi vì hạng 
phàm-nhân còn có đầy đủ tất cả mọi phiền-não, 
mà phiền-não nương nhờ nơi ác-tâm phát sinh, 



Pháp-Chướng-Ngại 


37 


khi ác-tâm nào phát sinh thì tự làm khô mình và 
làm khổ người khác, làm khổ chúng-sinh khác. 

Cho nên, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-laỉ không thấy có 
đổi-tượng thanh nào khác dù một đoi-tượng mà 
khổng chế được tâm của người nam như đổi- 
tượng thanh hay của người nữ. 

- Này chư tỳ-khim! Đổi-tượng thanh hay của 
người nữ khổng chế được tâm của người nam dễ 
dàng. 

Chỉ có hành-giả nào là hạng người tam-nhân 
đã từng tích lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp- 
chủ, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có khả năng 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng 
đắc theo tuần tự 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- 
não không còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh A-ra- 
hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân hồi trong tam-giới. 

3- Đối-tượng Itthigandha; Hương ngưòi nữ 

Itthìgandha: Hương của người nữ đó là các 
loại mùi hương nước hoa mà người nữ thoa trên 
làn da bên ngoài thân, nhưng có những người nữ 
có mùi hương riêng biệt, như nữ báu là Chánh- 



38 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


cung Hoàng-hậu của Đức-vua Chuyên-luân 
thánh-vương có mùi thơm như trầm thoát ra toàn 
thân, có mùi thơm như hoa sen thoát ra từ 
miệng, v.v... đều gọi là đối-tượng hương của 
người nữ được ngửi bằng tỷ-thức-tâm của người 
nam, làm khống chế tâm của người nam dễ dàng. 

4- Đối-tượng Itthirasa; Vị ngưòi nữ 

Itthỉrasa: Vị của người nữ ẫó là âm thanh 
giọng nói ngọt ngào của người nữ được nghe 
bằng nhĩ-thức-tâm, vị ngon của món ăn do tự tay 
người nữ nấu nướng được nếm bằng thiệt-thức- 
tâm, V.V.... đều gọi là đối-tượng vị của người 
nữ, làm khống chế tâm của người nam dễ dàng. 

5- Đối-tượng Itthiphotthabba; Xúc ngưòi nữ 

Itthỉphotthabba: Xúc của người nữ đó là sự 
chạm vào thân của người nữ, dù chạm vào y 
phục, đồ trang sức của người nữ, v.v... đều gọi 
là đối-tượng xúc của người nữ được xúc giác 
bằng thân-thức-tâm của người nam, làm khống 
chế tâm của người nam dễ dàng. Ví dụ: 

Tích cô Pancapãpĩ^^^ được tóm lược như sau: 

Cô Pancapãpĩ là con gái của một gia đình 
nghèo khổ, nhả ở gần cửa phía Đông trong kinh- 
thành Bãrãnasĩ. 

^ Bộ Chú-giải lãtakatthakathã, trong tích Kunãlajãtaka. 




Pháp-Chướng-Ngại 


39 


Sở dĩ người ta gọi cô là Pancapãpĩ là vì thân 
hình của cô có 5 bộ phận xấu là tay, chân, 
miệng, mắt, lỗ mũi. 

* Do nguyên nhân nào thân hình của cô có 5 
bộ phận xẩu như vậy? 

Tiền-kiếp của cô là con gái của gia đình 
nghèo khổ, chuyên nhồi đất cho nhuyễn để bán 
cho người ta trát vách nhà. 

Một hôm, Đức-Phật Độc-Giác cần đất nhuyễn 
để trát vách chỗ ở của Ngài, nên Ngài mặc y, 
mang bát ngự vào cửa thảnh phía Đông kinh- 
thành Bãrãnasĩ, đến đứng trước nhà cô gái đang 
ngồi nhồi đất. 

Nhìn thấy Đức-Phật Độc-Giác đứng trước 
nhà, cô gái phát sinh sân-tâm bực mình nói rằng: 

“Mattikampi bhikkhati! ” 

- Đất mà Sa-môn này cũng đi xin! 

Cô phát sinh sân-tâm nói với giọng bực mình 
như vậy. 

* Đó là thời-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với bất-thỉện-tâm (ác-tâm) trước khi 
tạo phước-thiện bổ-thí cúng dường đất nhuyễn 
đến Đức-Phật Độc-Giác. 

Phước-thiện bố-thí đất nhuyễn đặc biệt 

Nhìn thấy Đức-Phật Độc-Gỉác vẫn đứng tự 



40 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


nhiên nên cô phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật Độc-Gỉác, rồi bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Sa-môn, Ngài muốn được 
đất nhuyễn phải không? Kỉnh thỉnh Ngài đợi con 
một lát. 

Bạch xong, cô hoan-hỷ nhồi đất thật nhuyễn 
rất đặc biệt, rồi cô phát sinh đại-thiện-tâm trong 
sạch cung-kỉnh tạo phước-thiện bo-thỉ cúng- 
dường đất nhuyễn rất đặc biệt ẩy đến Đức-Phật 
Độc-Giác. 

* Đó là thời-kỳ muhcacetanã: tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ 
khi đang tạo phước-thiện bo-thỉ cúng-dường đất 
nhuyễn rất đặc biệt ẩy đến Đức-Phật Độc-Giác. 

Đức-Phật Độc-Giác nhận đất thật nhuyễn rất 
đặc biệt đem về trát vách chỗ ở của Đức-Phật. 

Sau khi đã tạo phuớc-thiện bố-thí cúng- 
duờng đất nhuyễn rất đặc biệt ấy đến Đức-Phật 
Độc-Giác, cô phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch 
vô cùng hoan-hỷ phuớc-thiện bố-thí cúng- 
duờng đất nhuyễn rất đặc biệt ấy đến Đức-Phật 
Độc-Giác. 

* Đó là thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ 
sau khi đã tạo phước-thiện bo-thỉ cúng dường đất 
nhuyễn rất đặc biệt ẩy đến Đức-Phật Độc-Giác. 



Pháp-Chướng-Ngại 


41 


Sự diễn tiến qua 3 thời-kỳ tác-ý trong đại- 
thiện-tâm như vậy. 

Kiếp sau cô gái nghèo 

về sau, sau khi cô gái nghèo ấy chết, đạỉ- 
thiện-nghiệp bo-thỉ đất nhuyễn ẩy trong đạỉ- 
thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm 
gọi là táỉ-sinh-tâm (patỉsandhicỉtta) làm phận sự 
tái-sinh đầu thai vào lòng người đàn bà nghèo, 
nhà ở gần cửa thà nh Bãrãnasĩ. 

Khi đứa trẻ sinh ra đời, thân hình của đứa bé 
gái có 5 bộ phận xấu xí là tay, chân, miệng, mắt, 
lỗ mũi, nên người ta gọi cô là Pahcapãpĩ (có 5 
bộ phận xẩu). 

Đó là quả của ác-nghiệp sân-tâm bực mình 
với tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với sân-tâm trong 
tiền-kiếp của cô trước khi tạo phước-thiện bổ-thỉ 
cúng-dường đất nhuyễn đặc biệt đến Đức-Phật 
Độc Giác. 

Khi cô trưởng thành, hễ ai tiếp xúc, xúc giác 
đến thân thế của cô đều có cảm giác như tiếp xúc 
với đoỉ-tượng xúc của cõi trời (như tiếp xúc với 
thân thê của vị thiên-nữ trên cõi trời dục-gỉớỉ) 
có cảm giác sung sướng say mê chưa từng có. 

Đó là quả tốt của đại-thiện-nghiệp hoan-hỷ 



42 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


bổ-thi cúng-dường đất thật nhuyễn đặc biệt đến 
Đức-Phật Độc-Gỉác trong tiền-kiếp của cô. 

Thật vậy, một đêm nọ Đức-vua Bãrãnasĩ tên 
là Baka giả dạng dân thường ngự đi xem xét 
sinh hoạt dân chúng trong kinh-thành. Khi Đức- 
vua Baka đến chỗ cô Pahcapãpĩ đang chơi trò 
“bịt mắt bắt nhau ” với các cô bạn trong xóm, vì 
không biết Đức-vua Baka, nên cô đưa tay bắt 
nhầm tay của Đức-vua. 

Khi bàn tay của cô Pancapãpĩ tiếp xúc với 
bàn tay của Đức-vua Baka, Đức-vua có cảm giác 
say mê không còn biết mình, như tiếp xúc với 
đối-tượng xúc trên cõi trời, phát sinh tâm tham- 
ái say mê trong đối-tượng xúc ấy. 

Đức-vua Baka đưa tay nắm lấy tay của cô 
Paũcapãpĩ truyền hỏi rằng: 

- Này cô em! Cô là con gái của ai? Đã có 
chồng hay chưa? 

Nghe Đức-vua truyền hỏi như vậy, cô thưa 
rằng: 

- Thưa ông, tôi là con gái của cha mẹ nhà 
nghèo ở gần cửa thành, chưa có chồng. 

Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Này cô! Ta sẽ là người chồng của cô. Vậy, 
cô nên trở về xin phép cha mẹ. 

Cô Pahcapãpĩ trở về thưa với cha mẹ rằng: 



Pháp-Chướng-Ngại 


43 


- Kinh thưa cha mẹ, có một người đàn ông 
muốn lẩy con làm vợ. 

Nghe cô Pahcapãpĩ thưa như vậy, cha mẹ của 
cô nghĩ rằng: “Người đàn ông ẩy chắc không 
phải là người nghèo kho”, nên bảo rằng: 

- Này con! Nếu người đàn ông ẩy muốn lẩy con 
làm vợ thì may mắn cho đời con biết dường nào! 

Cô Pancapãpĩ trở lại báo cho Đức-vua Baka 
biết rằng: Cha mẹ của tôi đã cho phép rồi. 

Ngay đêm hôm ấy, Đức-vua Baka sống chung 
với cô Pancapãpĩ tại nhà cô, đến cuối canh chót 
đêm mới ngự trở về cung điện. 

Từ đó về sau, mỗi đêm Đức-vua Baka thường 
giả dạng dân thường ngự đến gặp cô Pancapãpĩ, 
không còn quan tâm đến Chánh-cung Hoàng- 
hậu, các hoàng-hậu và các thứ-phi khác trong 
cung điện nữa. 

về sau, Đức-vua Baka bày ra mưu kế để rước 
cô Pancapãpĩ vào cung điện, rồi tấn phong cô 
lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
Baka trong kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Cha mẹ của cô Pancapãpĩ được Đức-vua ban 
cho nhiều của cải nên cuộc sống được đầy đủ 
hạnh phúc an-lạc. 

Từ đó, Đức-vua Baka chỉ say mê đẳm đuối 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pancapãpĩ mà thôi, bỏ 



44 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


bê việc triều chính nên các quan tỏ ra thái độ 
bất bình. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pancapãpĩ nằm mộng 

Một đêm nọ, Chánh-cung Hoàng-hậu Paũca- 
pãpĩ nằm mộng. Sau khi thức dậy, Bà tâu giấc 
mộng lên Đức-vua Baka. 

Đức-vua Baka truyền lệnh cho mời các vị 
thầy Bà-la-môn đoán mộng vào chầu, Đức-vua 
kế lại giấc mộng của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pahcapãpĩ. 

Các vị thầy Bà-la-môn bị các quan mua chuộc 
nên đoán theo ý của các quan rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Chánh-cung Hoàng- 
hậu nằm mộng thay ngồi trên co con bạch tượng. 
Đó là điều báo trước sự băng hà đến Đại-vương. 

- Muôn tâu Đại-vương, Chánh-cung Hoàng- 
hậu nằm mộng thay ngồi trên co con bạch 
tượng, rồi sờ tay lên mặt trăng vuốt ve chơi. Đó 
là điều báo trước sẽ đem Đức-vua là kẻ thù đến 
với Đạỉ-vương. 

Thuyền chở Chánh-cung Hoàng-hậu trôi sông 

Nghe vị thầy Bà-la-môn đoán mộng như vậy, 
nên Đức-vua Baka truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Nếu như vậy thì Trẫm phải 
làm thế nào? Xin các ngươi tâu cho Trẫm rõ. 



Pháp-Chướng-Ngại 


45 


Các vị thây Bà-la-môn tâu với Đức-vua Baka 
nên đưa Chánh-cung Hoàng-hậu Pancapãpĩ 
xuống chiếc thuyền, rồi thả trôi theo dòng nước. 

Nghe theo lời tâu của vị thầy Bà-la-môn, 
Đức-vua Baka chuấn tấu, đưa Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pancapãpĩ xuống chiếc thuyền có 
đầy đủ các món vật thực, nước uống, các đồ 
trang sức quý giá của Bà. 

Đến ban đêm, Đức-vua Baka truyền lệnh thả 
chiếc thuyền trôi xuôi theo dòng nước trên con 
sông lớn. 

Chiếc thuyền chở Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pancapãpĩ trôi đến chỗ bến nước nơi Đức-vua 
Bãvarika đang ngự trên thuyền đi chơi trên 
sông. Nhìn thấy chiếc thuyền lạ từ xa trôi đến, 
Đức-vua Bãvarika truyền bảo rằng: 

“Người trên thuyền thuộc về Trẫm. ” 

Chiếc thuyền vừa đến gần, nhìn thấy Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pancapãpĩ, Đức-vua Bãvarika 
truyền hỏi rằng: 

- Này cô tên gì? Sao thân hình xẩu xỉ đáng 
sợ vậy! 

Nghe Đức-vua truyền hỏi như vậy, Cô 
Pancapãpĩ vui cười, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-Thượng, tiện nữ là Chảnh- 



46 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


cung Hoàng-hậu của Đức-vua Baka ở tại kinh- 
thành Bãrãnasĩ, tên là Pancapãpĩ. 

Cô Paũcapãpĩ tâu trình mọi sự việc xảy ra, 
Đức-vua Bãvarika biết Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pancapãpĩ nổi tiếng khắp cõi Nam-thiện-bộ- 
châu, nên Đức-vua Bãvarỉka đưa tay nắm lẩy 
tay của cô Pancapãpĩ đưa lên chiếc thuyền rồng. 
Vừa tiếp xúc bàn tay của cô Pahcapãpĩ, Đức- 
vua phát sinh tâm tham-ái say mê đối-tượng xúc 
trong thân cô như đối-tượng xúc trên cõi trời, 
chưa từng có nơi người nữ nào như vậy. 

Đức-vua Bãvarika đưa cô về cung điện, làm 
lễ tấn phong cô Pahcapãpĩ lên ngôi Chánh-cung 
Hoàng-hậu. 

Từ đó, Đức-vua Bãvarỉka chỉ say mê Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pahcapãpĩ mà thôi, không còn 
quan tâm đến Chánh-cung Hoàng-hậu, các 
hoàng-hậu, các thứ-phi nào khác nữa. 

Cô Pancapãpĩ là Chánh-cung Hoàng-hậu của 2 

Đức-vua 

Hay tin Đức-vua Bãvarỉka tấn phong cô 
Pahcapãpĩ lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu, 
nên Đức-vua Baka nổi cơn ghen tức nghĩ rằng: 

“Ta không thể nào để Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pahcapãpĩ của ta trở thành Chảnh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua Bãvarika được! ” 



Pháp-Chướng-Ngại 


47 


Đức-vua Baka kinh-thảnh Baranasi thân 
chinh dẫn đầu các đoàn binh tiến quân đến đóng 
bên bờ sông, rồi gửi tối hậu thu đến Đức-vua 
Bãvarỉka rằng: 

“Đức-vua Bãvarika hãy trả Chảnh-cung 
Hoàng-hậu Pancapãpĩ lại cho bon-vương hoặc 
chiến tranh. ” 

Đức-vua Bãvarika phúc đáp rằng: 

“Bổn-vương chấp nhận chiến tranh, chứ không 
chịu giao Chánh-cung Hoàng-hậu Pancapãpĩ. ” 

Nhu vậy, cuộc chiến tranh sẽ xảy ra giữa 
Đức-vua Bãvarika với Đức-vua Baka. Khi ấy, 
các vị quan của 2 nuớc hội họp, rồi bàn thảo với 
nhau rằng: 

Nếu có cuộc chiến xảy ra thì ắt gây chết chóc 
đau kho, chỉ vì nguyên nhân một người đàn bà. 
Đó là điều không hợp lý chút nào cả. 

Vậy, cô Pahcapãpĩ nên thuộc về Đức-vua 
Baka vì Đức-vua Baka đã từng là Đức-phu-quân 
của cô. Và cô Pancapãpĩ cũng nên thuộc về 
Đức-vua Bãvarika vì Đức-vua Bãvarika được cô 
từ trên chiếc thuyền trôi dạt đến địa phận của 
Đức-vua Bãvarika. 

Cho nên, cô Pahcapãpĩ nên trở thành Chánh- 
cung Hoàng-hậu của cả 2 Đức-vua là Đức-vua 
Baka và Đức-vua Bãvarika. 



48 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Sau khi bàn thảo xong, mỗi nhóm quan trở về 
tâu trình lên Đức-vua của mình, hai Đức-vua 
cũng đều chuẩn tấu nhu vậy. 

Mỗi Đức-vua đều xây dựng một cung điện tại 
bờ sông, Chánh-cung Hoàng-hậu Pancapãpĩ 
sống chung với Đức-vua Bãvarika 7 ngày xong, 
rồi lên chiếc thuyền rồng sang sống chung với 
Đức-vua Baka. 

Cứ nhu vậy, mỗi Đức-vua sống chung với 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pancapãpĩ 7 ngày. 

Vì vậy cô Pancapãpĩ trở thành Chánh-cung 
Hoàng-hậu của 2 Đức-vua. 

Cho nên, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khim! Như-lai không thấy có 
đổỉ-tượng xúc nào khác dù một đổi-tượng mà 
khổng chế được tâm của người nam như đối- 
tượng xúc mát mẻ của người nữ. 

- Này chư tỳ-khưu! Đổỉ-tượng xúc mát mẻ của 
người nữ khổng chế được tâm của người nam dễ 
dàng. 

Tóm lại, nguời nữ gồm có 5 đối-tuợng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, mà mỗi đối-tuợng có sức 
cám dỗ khiến nguời nam say mê, làm khống chế 
tâm của nguời nam không tự chủ đuợc. 

Tuơng tự nhu vậy, nguời nam cũng có 5 đối- 
tuợng sắc, thanh, hương, vị, xúc, mà mỗi đối- 



Pháp-Chướng-Ngại 


49 


tượng có sức cám dỗ khiến người nữ say mê, làm 
khống chế tâm của người nữ không tự chủ được. 

Năm loại đối-tượng này thuộc về tham-dục 
chướng-ngại trong 5 pháp-chướng-ngại, là loại 
phiền-não vi-tế phát sinh trong tâm, làm chướng 
ngại, ngăn cản các thiện-pháp không có cơ hội phát 
sinh, như phước-thiện bố-thí, phước-thiện giữ-giới, 
phước-thiện hành-thiền, v.v... Đối với hành-giả 
nào còn là hạng phàm-nhân dù đã chứng đắc các 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và chứng đắc các phép- 
thần-thông rồi, nhưng nếu hành-giả ấy có tâm dể 
duôi quên mình thì 5 pháp-chướng-ngại phát sinh 
có thể làm mất các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 
đã sinh và làm mất các phép-thần-thông đã có. 

Đổ ngăn ngừa 5 pháp-chướng-ngại, hành-giả 
nên cẩn trọng 6 môn tiếp xúc với 6 đối-tượng, 
có chánh-niệm và trí-tuệ-tỉnh-giác biết rõ thật- 
tánh của đối-tượng ấy như sau: 

- Khỉ mắt thấy đổi-tượng sắc; khi tai nghe 
đổi-tượng thanh; khi mũi ngửi đoỉ-tượng hương; 
khi lưỡi nếm đối-tượng vị; khi thân xúc-giác đổi- 
tượng xúc; khi ỷ biết đoi-tượng pháp, hành-gỉả 
có chánh-niệm và trỉ-tuệ-tỉnh-giác biết rõ thật- 
tánh của mỗi đoỉ-tượng ấy. 

Yonỉsomanasỉkãra: Sự hiểu biết trong tâm với 
trỉ-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thái của sẳc-pháp, 
danh-pháp tam-giới: 



50 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


- Săc-pháp, danh-phảp tam-giới có trạng-thải 
vô-thường (anỉcca) thì tri-tuệ biết đúng là vổ- 
thường. 

- sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thải 
kho (dukkha) thì trỉ-tuệ biết đúng là kho. 

- sẳc-pháp, danh-phảp tam-giới có trạng-thải 
vô-ngã (anatta) thì trỉ-tuệ biết đúng là vô-ngã. 

- sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thái 
bẩt-tịnh (asubha) thì trỉ-tuệ biết đúng là bẩt-tịnh. 


II- Diệt 5 pháp-chướng-ngại 

1- Diệt bằng cách chế-ngự 5 pháp-chướng-ngại 

Năm pháp-chướng-ngại (nĩvaraụa) này thuộc 
về loại pariyutthãnakilesa: phiền-não loại vi-tế 
phát sinh trong tâm, nên pháp-hành-giới không 
có khả năng diệt 5 pháp-chướng-ngại này được, 
mà chỉ có năng lực pháp-hành thiền-định chứng 
đắc đệ-nhẩt-thiền sẳc-giới thiện-tâm có khả năng 
diệt được 5 pháp-chướng-ngại này bằng cách 
chế ngự (vikkhambhanappahãna) mà thôi. 

Pháp-hành thiền-định có 40 đề-mục thiền- 
định^^\ trong 40 đề-mục thiền-định ấy có 11 đề- 
mục thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc 
5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, đó là 7 ớ đề-mục 


' Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng Phật-Giáo, quyển IX, Pháp- 
Hành Thiền-Định, cùng soạn-giả. 




Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


51 


thỉền-định kasỉna và 1 đề-mục thỉền-định niệm 
hơi thở vào - hơi thở ra. 

Nếu hành-giả thuộc về hạng nguời tam- nh ân 
(tihetukapuggala) có giới-hạnh trong sạch làm 
nền tảng, làm nơi nuơng nhờ, chọn 1 trong 11 
đề-mục thiền-định ấy làm đề-mục thiền-định, 
thực-hành pháp-hành thiền-định, có khả năng 
dẫn đến chứng đắc đệ-nhẩt-thiền sẳc-giới thiện- 
tâm có 5 chi-thiền là vitakka, vicãra, pĩti, sukha, 
ekaggatã nên diệt bằng cách chế ngự đuợc 5 
pháp-chướng-ngại là tham-dục chướng-ngại, 
sân-hận chướng-ngại, buồn-chán - buồn-ngủ 
chướng-ngại, phóng-tâm - hoi-hận chướng-ngại, 
hoàỉ-nghỉ chướng-ngại. 

Chi-thiền có 5 loại: 

• 

- Vỉtakka: Hướng-tâm đến đề-mục thiền-định. 

- Vicãra: Quan-sát trong đề-mục thiền-định. 

- Pĩti: Hỷ trong đề-mục thiền-định. 

- Sukha: Lạc trong đề-mục thiền-định. 

- Ekaggatã: Nhẩt-tãm an trú vững chắc trong 
đề-mục thiền-định. 

Pháp-chướng-ngại có 5 loại: 

- Kãmacchandanĩvarana: Tham-dục chướng-ngại. 

- Byãpãdanĩvarana: Sân-hận chướng-ngại. 

- Thinamiddhanĩvarana: Buồn-chán - buồn-ngủ 
chướng-ngại. 



52 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


- Uddhaccakukkuccanĩvarana: Phóng-tâm - hôỉ- 
hận chướng-ngạỉ. 

- Vicikicchãnĩvarana: Hoài-nghi chướng-ngại. 

Mỗi chi-thiền chế ngự được mỗi pháp-chướng- 
ngại như sau: 

- Vỉtakka: Hướng-tâm chế ngự được thỉna- 
middha: buồn-chán - buồn-ngủ. 

- Vicãra: Quan-sát chế ngự được vicikicchã: 
hoài-nghi. 

- Pĩti: Hỷ chế ngự được byãpãda: sân-hận. 

- Sukha: Lạc chế ngự được uddhacca-kukkucca: 
phóng-tâm - hổi-hận. 

- Ekaggatã: Nhẩt-tâm chế ngự được kãmac- 
chanda: tham-dục. 

Như vậy, hành-giả chứng đắc đệ-nhẩt-thiền 
sẳc-giới thiện-tâm mới có khả năng diệt bằng 
cách chế ngự (vikkhambhanappahãna) được 5 
pháp-chướng-ngại, làm nền tảng, làm nơi nương 
nhờ để chứng đắc theo tuần tự 4 bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm bậc cao tiếp theo, bằng cách chế 
ngự chi-thiền loại thô theo tuần tự. 

- Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
định dẫn đến chứng đắc đệ-nhị-thiền sẳc-giới 
thiện-tâm có 4 chi-thiền là vicãra, pĩti, sukha, 
ekaggatã do chế-ngự được chi-thiền vỉtakka. 

- Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 



Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


53 


định dẫn đến chứng đắc đệ-tam-thỉền sắc-giới 
thiện-tâm có 3 chi-thiền là pĩti, sukha, ekaggatã 
do chế-ngự được chi-thiền vicãra. 

- Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
định dẫn đến chứng đắc đệ-tứ-thiền sắc-giới 
thiện-tâm có 2 chi-thiền là sukha, ekaggatã do 
chế-ngự được chi-thiền pĩti. 

- Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
định dẫn đến chứng đắc đệ-ngũ-thiền sẳc-giới 
thiện-tâm có 2 chi-thiền là upekkhã, ekaggatã do 
thay đổi chi-thiền sukha bằng chi-thiền upekkhã. 

2 - Diệt tận được 5 pháp-chướng-ngại 

Hành-giả là hạng người tam-nhân (tihetuka- 
puggala) đã từng tích lũy đầy đủ 7 ớ phảp-hạnh 
ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tẩn- 
pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ từ vô số kiếp quá-khứ. Kiếp hiện-tại 
hành-giả là người có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tãng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có giới- 
hạnh trong sạch làm nền tảng, làm nơi nương 
nhờ thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có khả năng 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc theo tuần tự như sau: 

* Chứng đắc Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, có khả năng diệt tận được 



54 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


loại phiên-não hoàỉ-nghỉ chướng-ngại trong si- 
tâm hợp với hoài-nghi không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Chứng đắc đến Nhẩt-lai Thảnh-đạo, Nhẩt- 
lai Thánh-quả, Niết-bàn, có khả năng diệt tận 
được 3 loại phiền-não loại thô trong cõi dục-giới: 

- Tham-dục chướng-ngại loại thô trong 4 
tham-tâm không họp với tà-kiến. 

- Sân-hận chướng-ngại loại thô và hối-hận 
chướng-ngại loại thô trong 2 sân-tâm không còn 
dư sót, trở thảnh bậc Thảnh Nhẩt-lai. 

* Chứng đắc đến Bất-lai Thánh-đạo, Bất-laỉ 
Thánh-quả, Nỉết-bàn, có khả năng diệt tận được 
3 loại phiền-não loại vi-tế trong cõi dục-giới: 

- Tham-dục chướng-ngại loại vi-tế trong 4 
tham-tâm không họp với tà-kiến. 

- Sân-hận chướng-ngại loại vi-tế và hối-hận 
chướng-ngại loại vi-tế trong 2 sân-tâm không 
còn dư sót, trở thà nh bậc Thánh Bẩt-lai. 

* Chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, Ả-ra- 
hán Thánh-quả, Niết-bàn, có khả năng diệt tận 
được 2 loại phiền-não còn lại: 

- Buồn-chán - buồn-ngủ trong tham-tâm cần 
tác-động và sân-tâm cần tác-động. 

- Phóng-tâm trong si-tâm hợp với phóng-tâm 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cao thượng. 



Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


55 


Diệt 5 pháp-chướng-ngại (Nivaraọappahana) 

Trong bài kinh Mahãsatipatthãnasutta^^K' Đại 
tứ-niệm-xứ có thân niệm-xứ có 14 đối-tượng 
thuộc về sẳc-pháp; thọ nỉệm-xứ có 1 đối-tượng 
chia ra làm 9 loại thọ thuộc về danh-pháp; tâm 
niệm-xứ có 1 đối-tuợng chia ra làm 16 loại tâm 
thuộc về danh-pháp; pháp nỉệm-xứ có 5 đối- 
tuợng thuộc về sẳc-pháp, danh-pháp. Pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ gồm 
có 21 đổi-tượng mà mỗi đối-tuợng đều có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 

Nhu vậy, 5 phảp-chướng-ngạỉ (nĩvaraụa) 
thuộc về danh-pháp là 1 trong 5 đối-tuợng trong 
phần pháp niệm-xứ, là đối-tuợng của pháp-hành 
tứ-niệm-xứ hoặc của pháp-hành thiền-tuệ có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

* Dhammãnupassanã nĩvaranapabba 

Đức-Phật thuyết dạy 5 pháp-chướng-ngạỉ 
(nĩvarana) trong phần pháp niệm-xứ rằng: 

“Kathahca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammãnupassĩ viharati? 


* Dighanikaya, Mahavagga, Mahasatipatthanasutta. 




56 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Idha bhikkhave bhikkhu dhammesu dhamma- 
nupassĩ viharati pancasu nĩvaranesu. 

Kathanca pana bhỉkkhave bhikkhu dhammesu 
dhammãnupassĩ vỉharatỉpancasu nĩvaranesu? 

1- Idha bhikkhave bhikkhu santam vã ajjhattam 
kãmacchandam “atthi me ajjhattam kãmac- 
chando ” ti pajãnãti, asantam vã ajjhattam 
kãmacchandatn “natthi me ajjhattam kãmac- 
chando ” ti pqịãnãti. 

Yathã ca anuppannassa kãmacchandassa 
uppãdo hoti, tanca pajãnãti, yathã ca 
uppannassa kãmacchandassa pahãnatn hoti, 
tanca pajãnãti, yathã ca pahĩnassa kãmac- 
chandassa ãyatim anuppãdo hoti, tanca 
pajãnãti. 

2- Santam vã ajjhattam byãpãdam “atthi me 
ajjhattam byãpãdo ” ti pajãnãti, asantatn vã 
ajjhattafn byãpãdam “natthi me ajjhattam 
byãpãdo ” ti pạịãnãti. 

Yathã ca anuppannassa byãpãdassa uppãdo 
hoti, tanca pajãnãti, yathã ca uppannassa 
byãpãdassa pahãnam hoti, tanca pajãnãti, yathã 
ca pahĩnassa byãpãdassa ãyatim anuppãdo hoti, 
tanca pajãnãti. 

3- Santam vã ajjhattam thinamiddham “atthi 
me ajjhattam thinamiddhan ” ti pajãnãti, asantam 



Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


57 


va ajjhattarn thinamiddharn “natthi me ajjhattaĩn 
thinamiddhan ” ti pajãnãti. 

Yathã ca anuppannassa thỉnamỉddhassa 
uppãdo hoti, tanca pajãnãti, yathã ca 
uppannassa thỉnamỉddhassa pahãnatn hoti, 
tanca pajãnãti, yathã ca pahĩnassa thina- 
mỉddhassa ãyatim anuppãdo hoti, tanca pajãnãti. 

4- Santarn vã ajjhattam uddhaccakukkuccam 
“atthi me ajjhattam uddhaccakukkuccan ” ti 
pajãnãti, asantam vã ajjhattam uddhacca- 
kukkuccam “natthi me ajjhattafn uddhacca- 
kukkuccan ” ti pajãnãti. 

Yathã ca anuppannassa uddhaccakukkuc- 
cassa uppãdo hoti, tanca pajãnãti, yathã ca 
uppannassa uddhaccakukkuccassa pahãnatn 
hoti, tanca pajãnãti, yathã ca pahĩnassa 
uddhaccakukkuccassa ãyatim anuppãdo hoti, 
tanca pajãnãti. 

5- Santam vã ajjhattam vicikiccham “atthi me 
ajjhattaĩn vicikicchã” ti pajãnãti, asantam vã 
ajjhattam vicikiccham “natthi me ajjhattam 
vicikicchã ” ti pajãnãti. 

Yathã ca anuppannassa vicikicchãya uppãdo 
hoti, tanca pajãnãti, yathã ca uppannassa 
vicikicchãya pahãnam hoti, tanca pajãnãti, 
yathã ca pahĩnassa vicikicchãya ãyatim 
anuppãdo hoti, tanca pajãnãti. 



58 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Iti ajjhattam vã dhammesu dhammãnupassĩ 
viharati, bahiddhã vã dhammesu dhammã- 
nupassĩ vỉharatỉ, ajjhattabahiddhã vã dhammesu 
dhammãnupassĩ viharati. 

Samudayadhammãnupassĩ vã dhammesu 
viharati, vayadhammãnupassĩ vã dhammesu 
viharati, samudayavayadhammãnupassĩ vã 
dhammesu viharati. 

“Atthi dhammo ” tỉ vã panassa sati paccu- 
patthitã hoti yãvadeva nãnamattãya paịissati- 
mattãya. Anissito ca viharati, na ca kỉncỉ loke 
upãdiyati. 

Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammãnupassĩ viharati pancasu nĩvaranesu. 

Nĩvaranapabbam niịthitam. ” 

Ý nghĩa đoạn kinh 5 pháp-chướng-ngại 

- Này chư tỳ-khuu! Tỳ-khưu (hành-giả) có 
chánh-niệm và trỉ-tuệ-tỉnh-giảc thường dõi theo 
thay rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, danh- 
pháp trong pháp niệm-xứ như thế nào? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong Phật-giáo này, tỳ- 
khưu (hành-giả) có chánh-niệm và trỉ-tuệ-tỉnh- 
giác thường dõi theo thay rõ, biết rõ thật-tánh 
của danh-pháp trong 5 pháp-chướng-ngại trong 
pháp niệm-xứ. 



Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


59 


- Này chư tỳ-khưu! Tỳ-khưu (hành-giả) cỏ 
chánh-niệm và trỉ-tuệ-tỉnh-giảc thường dõi theo 
thay rõ, biết rõ thật-tánh của danh-pháp trong 
5 pháp-chướng-ngại trong pháp niệm-xứ như 
thể nào? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong Phật-giáo này: 

1- Tỳ-khim (hành-giả) có chánh-niệm và trỉ- 
tuệ-tỉnh-giác biết rõ tham-dục trong ngũ-dục 
hiện có bên trong tâm, thì biết rõ rằng: “Tham- 
dục hiện có bên trong tâm của ta. ” 

Hoặc có chánh-niệm và trỉ-tuệ-tỉnh-giác biết rõ 
tham-dục trong ngũ-dục không có bên trong tâm, 
thì biết rõ rằng: “Tham-dục không có bên trong 
tâm của ta. ” 

Và tham-dục trong ngũ-dục chưa phát sinh 
thì phát sinh, do nguyên nhân si-mê biết sai lầm 
trong đổi-tượng ngũ-dục cho là tốt đẹp thì hành- 
giả biết rõ như vậy. 

Và diệt từng thời tâm tham-dục trong ngũ-dục 
đã phát sinh, do nguyên nhân nhờ trỉ-tuệ hiếu 
biết đúng thật-tánh của đoỉ-tượng ngũ-dục là 
bẩt-tịnh không tốt đẹp thì hành-giả biết rõ 
nguyên nhân ẩy. 

Và diệt tận được tham-dục trong ngũ-dục, về 
sau không còn phát sinh được nữa, do nguyên 
nhân nhờ A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ thì hành-giả 
biết rõ nguyên nhân ẩy. 



60 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


2 - Tỳ-khim (hành-giả) có chảnh-niệm và tri- 
tuệ-tỉnh-giảc biết rõ sân-hận hiện có bên trong 
tâm thì biết rõ rằng: “Sân-hận hiện có bên trong 
tâm của ta. ” 

Hoặc có chánh-nỉệm và trỉ-tuệ-tỉnh-gỉác biết 
rõ sân-hận không có bên trong tâm, thì biết rõ 
rằng: “Sân-hận không có bên trong tâm của ta. ” 

Và sân-hận chưa phát sinh thì phát sinh, do 
nguyên nhân si-mê biết sai lầm trong đoỉ-tượng 
thù-hận cho là đáng ghét thì hành-giả biết rõ 
nguyên nhân ẩy. 

Và diệt từng thời tâm sân-hận đã phát sinh, 
do nguyên nhân nhờ trỉ-tuệ đồng sinh với đại- 
thiện-tâm có tâm-từ đổi với chúng-sinh thì hành- 
gỉả biết rõ nguyên nhân ẩy. 

Và diệt tận được sần-hận, về sau không còn 
phát sinh được nữa, do nguyên nhân nhờ Bẩt-lai 
Thánh-đạo-tuệ thì hành-giả biết rõ nguyên nhân ấy. 

3- Tỳ-khưu (hành-giả) có chánh-niệm và trỉ- 
tuệ-tỉnh-giảc biết rõ buồn-chản - buồn-ngủ hiện 
có bên trong tâm, thì biết rõ rằng: “Buồn-chản - 
buồn-ngủ hiện có bên trong tâm của ta. ” 

Hoặc có chánh-nỉệm và trỉ-tuệ-tỉnh-gỉác biết rõ 
buồn-chán - buồn-ngủ không có bên trong tâm, 
thì biết rõ rằng: “Buồn-chán - buồn-ngủ không 
có bên trong tâm của ta. ” 



Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


61 


Và buồn-chán - buồn-ngủ chưa phát sinh thì 
phát sinh, do nguyên nhân si-mê trong tham-tâm 
không thích trong đoi-tượng, lười biếng, say vật 
thực, thân mệt mỏi, tâm chán nản thì hành-giả 
biết rõ nguyên nhân ẩy. 

Và diệt từng thời tâm buồn-chán - buồn-ngủ 
đã phát sinh, do nguyên nhân nhờ trỉ-tuệ đồng 
sinh với đại-thiện-tâm bắt đầu tinh-tẩn, cổ gắng 
tinh-tẩn, tinh-tẩn không ngừng thì hành-giả biết 
rõ nguyên nhân ấy. 

Và diệt tận được buồn-chán, buồn-ngủ, về sau 
không còn phát sinh được nữa, do nguyên nhân 
nhờ A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ thì hành-giả biết 
rõ nguyên nhân ẩy. 

4- Tỳ-khưu (hành-giả) có chánh-niệm và trỉ- 
tuệ-tỉnh-giác biết rõ phóng-tâm không an trú 
trong đốỉ-tượng và hoi-hận đã tạo ác-nghiệp mà 
không tạo thiện-nghiệp hiện có bên trong tâm, 
thì biết rõ rằng: “Phóng-tâm - hoi-hận hiện có 
bên trong tâm của ta. ” 

Hoặc có chánh-niệm và trỉ-tuệ-tỉnh-gỉác biết rõ 
phóng-tâm - hối-hận không có bên trong tâm, thì 
biết rõ rằng: “Phóng-tâm - hối-hận không có bên 
trong tâm của ta. ” 

Và phóng-tâm - hổi-hận chưa phát sinh thì 
phát sinh, do nguyên nhân si-mê không an trú 



62 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


trong đối-tượng và ăn năn hổi hận tội lỗi thì 
hành-giả biết rõ nguyên nhân ẩy. 

Và diệt từng thời tâm phóng-tâm - hổi-hận đã 
phát sinh, do nguyên nhân nhờ trỉ-tuệ đồng sinh 
với đại-thiện-tâm có định-tâm an trú trong đổi- 
tượng thì hành-giả biết rõ nguyên nhân ẩy. 

Và diệt tận được phóng-tâm do nguyên nhân 
nhờ A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ và diệt tận được 
hoi-hận do nguyên nhân nhờ Bẩt-lai Thánh-đạo- 
tuệ thì hành-giả biết rõ nguyên nhân ấy. 

5- Tỳ-khưu (hành-giả) có chánh-niệm và trỉ- 
tuệ-tỉnh-giảc biết rõ hoàỉ-nghỉ hiện có bên trong 
tâm, thì biết rõ rằng: “Hoài-nghi hiện có bên 
trong tâm của ta. ” 

Hoặc có chánh-nỉệm và trỉ-tuệ-tỉnh-gỉác biết rõ 
hoàỉ-nghi không có bên trong tâm, thì biết rõ 
rằng: “Hoài-nghi không có bên trong tâm của ta. ” 

Và hoài-nghi chưa phát sinh thì phát sinh, do 
nguyên nhân si-mê hoàỉ-nghỉ nơi Tam-bảo, nơi 
nghiệp và quả của nghiệp thì hành-giả biết rõ 
nguyên nhân ẩy. 

Và diệt từng thời tâm hoàỉ-nghỉ đã phát sinh, 
do nguyên nhân nhờ trỉ-tuệ đồng sinh với đại- 
thiện-tâm có đức-tin nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, nghiệp và quả 
của nghiệp thì hành-giả biết rõ nguyên nhân ẩy. 



Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


63 


Và diệt tận được hoài-nghi, vê sau không còn 
phát sinh được nữa, do nguyên nhân nhờ Nhập- 
lưu Thánh-đạo-tuệ thì hành-giả biết rõ nguyên 
nhân ẩy. 

Như vậy, hành-giả có chánh-niệm và trỉ- 
tuệ-tỉnh-giác thường dõi theo thay rõ, biết rõ 
pháp-chướng-ngại trong pháp niệm-xứ bên trong 
của mình. 

Hoặc hành-giả có chảnh-niệm và tri-tuệ-tỉnh- 
giác thường dõi theo thay rõ, biết rõ pháp- 
chướng-ngại trong pháp niệm-xứ bên ngoài 
mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chảnh-niệm và tri-tuệ-tỉnh- 
giác thường dõi theo thay rõ, biết rõ pháp- 
chướng-ngại trong pháp niệm-xứ khi thì bên 
trong của mình, khi thì bên ngoài mình, của 
người khác. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm và trỉ-tuệ-tỉnh- 
giảc thường dõi theo thay rõ, biết rõ trạng-thái- 
sinh do nhân-duyên nào sinh trong đối-tượng 
pháp-chướng-ngại. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm và trỉ-tuệ-tỉnh- 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái- 
diệt do nhân-duyên ẩy diệt trong đối-tượng 
pháp-chướng-ngại. 

Hoặc hành-giả có chảnh-niệm và tri-tuệ-tỉnh- 
giác thường dõi theo thay rõ, biết rõ trạng-thái- 



64 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


sinh do nhân-duyên nào sinh và trạng-thái-diệt 
do nhân-duyên ẩy diệt trong đoi-tượng phảp- 
chướng-ngạỉ. 

Chánh-niệm trực nhận và trỉ-tuệ-tỉnh-giác 
trực giác của hành-giả thay rõ, biết rõ rằng: 

“Chỉ là pháp mà thôi ”, đổi-tượng hiện-tạỉ chỉ 
đế phát triến chánh-niệm, chỉ đế phát triến tri- 
tuệ-tỉnh-giảc mà thôi. 

Hành-giả không có tham-ái và tà-kiến nương 
nhờ (nơi chủ-thế và đổỉ-tượng), không có chấp 
thủ nào (ta và của ta) trong ngũ-uấn này. 

- Này chư tỳ-khưu! Như vậy, gọi là tỳ-khưu 
(hành-giả) có chánh-niệm và tri-tuệ-tỉnh-giác 
thường dõi theo thay rõ, biết rõ pháp-chướng- 
ngại trong pháp niệm-xứ. 

(Xong đoạn Kinh Pháp-chướng-ngại trong 
phần pháp niệm-xứ.) 

Phần chú-giải 5 pháp-chướng-ngại 

Trong chú-giải bài Kinh Mahãsatipatthãna- 
suttavannanã, phần chú-giải đoạn kinh pháp- 
chướng-ngại trong pháp niệm-xứ được tóm lược 
như sau: 

Pháp-chướng-ngạỉ (nĩvarana) là loại phiền- 
não phát sinh trong tâm đối với mọi phàm-nhân, 
làm ngăn cản mọi thiện-pháp không thể phát 
sinh được như là phước-thiện bổ-thỉ, phước-thiện 



Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


65 


giữ-giới, pháp-hành hành-thỉền, v.v... nhất là 
pháp-hành thiền-định. 

Pháp-chướng-ngại (nĩvarana) có 5 loại, mà 
mỗi pháp-chướng-ngại sinh và diệt do nhân của 
mỗi pháp khác nhau như sau: 

1- Tham-dục chướng-ngại 

1,1- Nhân sinh tham-dục chướng-ngại 

Kãmacchandanĩvarana: Tham-dục chướng- 
ngại phát sinh do 2 nh ân: 

1- Subhanimỉtta: Đổi-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, ... cho là tốt đẹp đáng hài lòng, 
nên phát sinh tham-tâm. 

2- Ayonisomanasikãra: Sự biết trong tâm do 
si-tâm biết sai lầm trong 4 trạng-thải của sẳc- 
pháp, danh-phảp tam-giới là: 

- sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-tháỉ vô- 
thường (anicca), do sỉ-tăm biết sai lầm cho là 
thường (nicca). 

- sẳc-pháp, danh-pháp cỏ trạng-tháỉ khổ 
(dukkha), do sỉ-tâm biết sai lầm cho là lạc (sukha). 

- sẳc-pháp, danh-pháp cỏ trạng-tháỉ vô-ngã 
(anatta), do sỉ-tâm biết sai lầm cho là ngã (atta). 

- sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-tháỉ bẩt-tịnh 
(asubha), do sỉ-tâm biết sai lầm cho là tịnh, tốt 
đẹp (subha). 



66 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Nêu khi tỳ-khưu có ayonisomanasikãra: sự 
biết trong tâm do si-tâm biết sai lầm trong đối- 
tượng cho là subha: xinh đẹp thì tham-dục 
chướng-ngại phát sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Tỳ-khưu có ayonỉso- 
manasikãra: sự biết trong tâm do si-tâm biết sai 
lầm trong đoi-tượng cho là subha: tốt, xinh đẹp 
làm nhân-duyên cho tham-dục chướng-ngại 
chưa sinh thì phát sinh, hoặc tham-dục chướng- 
ngại đã phát sinh lại càng tăng thêm nhiều. 

1,2- Nhân diệt tham-dục chướng-ngại 

Diệt tham-dục chướng-ngại có 2 nhân: 

1- Asubhanỉmỉtta: Đối-tượng sắc, thanh, hưong, 
vị, xúc, ...có trạng-thái bẩt-tịnh đáng chán. 

2- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trỉ-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thái của sẳc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là: 

- sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-tháỉ vô- 
thường (anicca) thì trỉ-tuệ biết đúng là vô- 
thường (anicca). 

- sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-tháỉ khổ 
(dukkha) thì trỉ-tuệ biết đúng là khố (dukkha). 

- sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-tháỉ vô-ngã 
(anatta) thì trỉ-tuệ biết đúng là vô-ngã (anatta). 



Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


67 


- sắc-pháp, danh-pháp có trạng-tháỉ bẩt-tịnh 
(asubha) thì trỉ-tuệ biết đúng là bất-tịnh (asubha). 

Nếu khi tỳ-khưu có yonisomanasikãra: sự 
hiểu biết trong tâm với trí-tuệ biết đúng nơi đối- 
tuợng có trạng-thái asubha: bất-tịnh, không xinh 
đẹp thì diệt đuợc tham-dục chuớng-ngại đã sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Tỳ-khưu có yonisomanasi- 
kãra: sự hiếu biết trong tâm với trỉ-tuệ biết đúng 
nơi đổi-tượng có trạng-thái asubha: bẩt-tịnh, 
làm nhân-duyên ngăn ngừa tham-dục chướng- 
ngại chưa sinh thì không phát sinh, hoặc diệt 
được tham-dục chướng-ngại đã sinh. 

Thật ra, tham-dục chướng-ngại đó là tham- 
tâm-sở đồng sinh với 8 tham-tâm chỉ bị diệt tận 
đuợc (không còn sinh nữa) do năng lực của A- 
ra-hán Thánh-đạo-tuệ mà thôi. 


* Pháp diệt tham-dục chướng-ngại 

Tuy nhiên, pháp để diệt tham-dục chuớng-ngại 
còn có 6 pháp nhu sau: 

1- Học 10 đề-mục thiền-định asubha: bẩt-tịnh. 

2- Thường thực-hành đề-mục bẩt-tịnh. 

3- Cẩn trọng giữ gìn trong 6 môn (nhãn, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ỷ) không đế tham-dục chướng- 
ngại phát sinh. 



68 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


4- Biêt tri túc trong vật thực (không nên ăn 
quá no, nên ngưng lại còn 4-5 miếng vật thực, đế 
uổng nước là đủ no). 

5- Thường hay gần gũi thân cận với người 
bạn tốt, đế được khuyến khích, nhắc nhở. 

6- Nói chuyện về những điều thích hợp (về tội 
lỗi của ngũ-dục), đế diệt tham-dục chướng-ngại. 

Hành-giả nên thực-hành các pháp trong 6 
pháp này, để giúp hỗ trợ cho hành-giả có khả 
năng ngăn ngừa tham-dục chướng-ngại chưa 
sinh thì không phát sinh, hoặc diệt tham-dục 
chướng-ngại đã sinh. 

2- Sân-hận chướng-ngại 

2,1- Nhân sinh sân-hận chướng-ngại 

Abyãpãdanĩvarana: Sân-hận chướng-ngại 
phát sinh do 2 nhân: 

- Patỉghanimitta: Đổỉ-tượng thù-hận làm khổ 
tâm, do nghĩ người ẩy đã từng làm kho mình 
hoặc làm kho người thân của mình, nên phát 
sinh sân-tâm. 

- Ayonisomanasikãra: Sự biết trong tâm do sỉ- 
tâm biết sai lầm trong 4 trạng-thái của sẳc-pháp, 
danh-pháp tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

Nấu khi tỳ-khưu có ayonisomanasikãra: sự 
biết trong tâm do si-tâm biết sai lầm trong đối- 



Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


69 


tượng cho là patigha: thù-hận, làm khô tâm, nên 
sân-hận chướng-ngại phát sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Tỳ-khưu có ayonỉsomanasỉ- 
Kãra: sự biết trong tâm do si-tâm biết sai lầm 
trong đổỉ-tượng cho là paịigha: thù-hận người 
ẩy, làm nhân-dưyên cho sân-hận chướng-ngại 
chưa sinh thì phát sinh, hoặc sân-hận chướng- 
ngại đã phát sinh lại càng tăng thêm nhiều. 

2,2- Nhân diệt sân-hận chướng-ngại 

Diệt sân-hận chướng-ngại có 2 nhân: 

- Mettãcetovỉmutía: Tâm-từ rải khắp mọi 
chúng-sinh thoát khỏi phiền-não sân. 

- Yonỉsomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trỉ-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thái của sẳc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, 
trạng-thái bẩt-tịnh. 

Nếu khi tỳ-khưu có yonisomanasikãra: sự hiểu 
biết trong tâm với trí-tuệ biết đúng nơi đối-tượng 
mọi chúng-sinh, có tâm-từ rải khắp mọi chúng- 
sinh thì diệt được sân-hận chướng-ngại đã sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưuỉ Tỳ-khưu có yonỉsomanasi- 
kãra: sự hiếu biết trong tâm với tri-tuệ biết đúng 



70 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


nơi đốỉ-tượng mọi chúng-sinh, có tâm-từ rải khắp 
mọi chúng-sinh làm nhân-duyên ngăn ngừa sân- 
hận chướng-ngại chưa sinh thì không phát sinh, 
hoặc diệt được sân-hận chướng-ngại đã sinh. 

Thật ra, sân-hận chướng-ngại đó là sân tâm-sở 
đồng sinh với 2 sân-tâm chỉ bị diệt tận (không 
còn sinh nữa) do năng lực của Bẩt-lai Thánh- 
đạo-tuệ mà thôi. 

* Pháp diệt sân-hận chướng-ngại 

Tuy nhiên, pháp để diệt sân-hận chướng-ngại 
có 6 pháp như sau: 

1- Học đề-mục thỉền-định niệm rải tầm-từ. 

2- Thường thực-hành đề-mục niệm rải tâm-từ. 

3- Suy xét sâu sắc đúng đắn tất cả mọi chúng- 
sỉnh đều có nghiệp là của riêng. 

4- Suy xét sâu sắc về nghiệp và quả của 
nghiệp của mỗi chúng-sinh. 

5- Thường hay gần gũi thân cận với người 
bạn tốt đế được khuyến khích, nhắc nhở. 

6- Nói chuyên về những điều thích hợp (về 
tâm-từ và quả báu của tâm-từ) đê diệt sân-hận 
chướng-ngại. 

Hành-giả nên thực-hành các pháp trong 6 pháp 
này, để giúp hỗ trợ cho hành-giả có khả năng ngăn 
ngừa sân-hận chướng-ngại chưa sirửi thì không phát 
sinh, hoặc để diệt sân-hận chướng-ngại đã sinh. 



Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


71 


* Hành-giả thường thực-hành đê-mục niệm 
rải tâm-từ cho mình rằng: 

Mong cho tôi không oan trái với tất cả mọi 
chúng-sinh. 

- Mong cho tôi không có kho tâm sầu não. 

- Mong cho tôi không có khô thân. 

- Mong cho tôi giữ gìn thân tâm thường được 
an-lạc. ” 

* Hành-giả thường thực-hành đề-mục niệm 
rải tâm-từ đến tất cả mọi chúng-sinh rằng: 

Mong cho tất cả chúng-sỉnh không oan trái 
lẫn nhau. 

- Mong cho tất cả chủng-sinh không cỏ kho 
tâm sầu não. 

- Mong cho tất cả chúng-sinh không có khố 
thân. 

- Mong cho tẩt cả chúng-sinh giữ gìn thân 
tâm thường được an-lạc. ” 

Nếu hành-giả thực-hành như vậy thì diệt được 
sân-hận chướng-ngại. 

* Hành-giả suy xét về nghiệp và quả của 
nghiệp như Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người 
thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh 
ra ta, nghiệp là bà con thân quyến của ta, 
nghiệp là nơi nương nhờ của ta; ta tạo nghiệp 



72 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


nào ‘thiện-nghiệp hoặc ảc-nghiệp ’ ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp 
hoặc quả kho của ác-nghiệp ẩy. ” 

Tất cả mọi chúng-sinh lớn nhỏ cũng đều có 
nghiệp và quả của nghiệp là của riêng mỗi 
chúng-sinh. 

Hành-giả suy xét sâu sắc về nghiệp và quả 
của nghiệp của mình, và nghiệp và quả của 
nghiệp của mỗi chúng-sinh nhu vậy. 

Hành-giả suy xét rằng: 

“Nếu ta nổi cơn sân-hận giận dữ đến người 
mà ta cho là kẻ thù ẩy, thì chỉ tự làm kho ta mà 
thôi, ta đã tạo ác-nghỉệp sân-hận rồi, nếu ác- 
nghiệp sân-hận ấy có cơ hội cho quả thì ta khó 
tránh khỏi tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục, 
chịu khô cho đến khi mãn quả của ảc-nghiệp 
sân-hận ấy mới thoát khỏi cõi địa-ngục. 

Thật ra, nếu khỉ ta nổi cơn sân-hận giận dữ ở 
trong tâm đến người mà ta cho là kẻ thù nào, thì 
ta không thế gây ra sự tai hại nào về các điều- 
giới, các thiện-pháp của kẻ thù ẩy cả, mà chỉ có 
ta đã tạo ác-nghiệp sân-hận, tự làm khô chỉnh 
mình mà thôi. ” 


'Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IV: Nghiệp 
Và Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 




Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


73 


Nêu hành-giả suy xét vê nghiệp và quả của 
nghiệp của mình và của nguời khác nhu vậy, thì 
diệt đuợc sân-hận chuớng-ngại. 

3- Buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại 

3,1- Nhân s in h buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại 

Thỉnamỉddhariĩvarana: Buồn-chán - buồn- 
ngủ chướng-ngại phát sinh do 2 nhân: 

- Không thích đổỉ-tượng, thân lười biếng, say 
trong vật thực, tâm mệt mỏi buông bỏ đổi-tượng. 

- Ayonỉsomanasỉkãra: Sự biết trong tâm do si- 
tâm biết sai lầm trong 4 trạng-thái của sẳc-pháp, 
danh-pháp tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

Nếu khi tỳ-khuu có ayonisomanasikãra: sự 
biết trong tâm do si-tâm biết sai lầm trong đối- 
tuợng mà tâm không thích, thân luời biếng, say 
trong vật thực, tâm mệt mỏi buông bỏ đối- 
tuợng, ... thì buồn-chán - buồn-ngủ chuớng- 
ngại phát sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Tỳ-khim có ayonisomanasi- 
kãra: sự biết trong tâm do si-tâm biết sai lầm 
trong đổỉ-tượng mà tâm không thích, thân lười 
biếng, say trong vật thực, tâm mệt mỏi buông bỏ 
đổi-tượng, ... làm nhân-duyên cho buồn-chán - 
buồn-ngủ chướng-ngại chưa sinh thì phát sinh, 



74 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


hoặc buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại đã 
phát sinh lại càng tăng thêm nhiều. 

3,2- Nhân diệt buồn-chán - buồn-ngủ chirớng-ngại 

Diệt buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngạỉ có 2 
nhân: 

- Sự bắt đầu tinh-tẩn, tỉnh-tẩn nhiều thoát ra 
khỏi sự lười biếng, tinh-tẩn không ngừng trong 
thiện-pháp. 

- Yonỉsomanasỉkãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trỉ-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thái của sẳc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã, trạng- 
thái bất-tịnh. 

Nếu khi tỳ-khưu có yonisomanasikãra: sự 
hiểu biết trong tâm với trí-tuệ biết bẳt đầu tinh- 
tẩn, tinh-tấn nhiều thoát ra khỏi sự lười biếng, 
tinh-tấn không ngừng trong thiện-pháp, thì diệt 
đuợc buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại đã sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Tỳ-khưu có yonisomanasi- 
kãra: sự hiếu biết trong tâm với trỉ-tuệ biết bắt 
đầu tinh-tẩn, tinh-tấn nhiều thoát ra khỏi sự lười 
biếng, tinh-tẩn không ngừng trong thiện-pháp, 
làm ngăn ngừa buồn-chán - buồn-ngủ chướng- 
ngại chưa sinh thì không phát sinh, hoặc diệt 
được buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại đã sinh. 



Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


75 


Thật ra, buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngạỉ 
đó là 2 bất-thiện tâm-sở đồng sinh với 5 bẩt- 
thiện-tâm cần tác-động, chỉ bị diệt tận (không 
còn sinh nữa), do năng lực của A-ra-hán Thánh- 
đạo-tuệ mà thôi. 

* Pháp diệt buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại 

Tuy nhiên, pháp để diệt buồn-chán - buồn-ngủ 
chướng-ngại có 6 pháp như sau: 

1- Biết tri túc trong vật thực, ăn vừa đủ sổng. 

2- Biết thay đôi oai-nghi thích hợp. 

3- Đại-thiện-tãm hướng đến ánh sáng. 

4- ơ nơi sáng sủa. 

5- Thường hay gần gũi thân cận với người 
bạn tốt, đế được khuyến khích, nhắc nhở. 

6- Nói chuyện về những điều thích hợp đế có 
tâm thức tỉnh. 

Hành-giả nên thực-hành các pháp trong 6 
pháp này, để giúp hỗ trợ cho hành-giả có khả 
năng ngăn ngừa buồn-chán - buồn-ngủ chướng- 
ngại chưa sinh thì không phát sinh, hoặc để diệt 
buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại đã sinh. 

4- Phóng-tâm - hối-hận chướng-ngại 

4,1- Nhân smh phóng-tâm - hối-hận chướng-ngại 

Uddhaccakukkuccanĩvarana đó là uddhacca: 

phóng-tâm, là nghĩ chưa hết chuyện này liền sang 



76 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


chuyện khác, và kukkucca: hôi-hận, là ăn năn 
không tạo thiện-nghiệp mà tạo ác-nghiệp, cả 2 
đều là pháp chướng-ngại phát sinh do 2 nhân: 

- Tâm bất an, không an trú trong đổi-tượng, ... 

- Ayonisomanasikãra: Sự biết trong tâm do 
si-tâm biết sai lầm trong 4 trạng-thái của sẳc- 
pháp, danh-pháp tam-giới cho là thường, lạc, 
ngã, tịnh. 

Nếu khi tỳ-khưu có ayonisomanasikãra: sự 
biết trong tâm do si-tâm không an trú trong đối- 
tượng, tâm bất an, thì phóng-tâm - hối-hận 
chướng-ngại phát sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Tỳ-khưu có ayonisomanasi- 
kãra: sự biết trong tâm do sỉ-tâm không an trú 
trong đổi-tượng, tâm bất an làm nhân-duyên cho 
phóng-tâm - hối-hận chướng-ngại chưa sinh thì 
phát sinh, hoặc phóng-tâm - hổỉ-hận chướng- 
ngại đã phát sinh lại càng tăng thêm nhiều. 

4,2- Nhân diệt phóng-tâm - hối-hận chirớng-ngại 

Diệt phóng-tâm - hổi-hận chướng-ngại có 2 
nhân: 

- Tâm ổn định, định-tâm an trú trong đổỉ-tượng. 

- Yonỉsomanasỉkãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trỉ-tuệ biết đúng theo 4 trạng-tháỉ của sắc- 



Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


77 


pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã, 
trạng-thái bẩt-tịnh. 

Nếu khi tỳ-khưu có yonisomanasikãra: sự hiểu 
biết trong tâm với trí-tuệ đồng sinh với đại-thiện- 
tâm có định-tâm an trú trong đối-tuợng, thì diệt 
đuợc phóng-tâm - hổi-hận chướng-ngại đã sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Tỳ-khưu có yonisomanasi- 
kãra: sự hiếu biết trong tâm với trỉ-tuệ đồng 
sinh với đại-thiện-tâm có định-tâm an trú trong 
đổi-tượng, làm nhân-duyên ngăn ngừa phóng- 
tâm - hổỉ-hận chướng-ngại chưa sinh thì không 
phát sinh, hoặc diệt được phóng-tâm - hổi-hận 
chướng-ngại đã sinh. 

Thật ra, phóng-tâm - hổi-hận chướng-ngại là 
2 loại tâm-sở, phóng-tâm tâm-sở đồng sinh với 
12 bất-thiện-tâm và hoi-hận tâm-sở đồng sinh 
với 2 sân-tâm chỉ bị diệt tận (không còn sinh 
nữa) do năng lực của 2 Thánh-đạo-tuệ là A-ra- 
hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận được phóng-tâm và 
Bẩt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được hoi-hận. 

* Pháp diệt phóng-tâm - hối-hận chướng-ngại 

Tuy nhiên, pháp để diệt phóng-tâm - hối-hận 
chuớng-ngại có 6 pháp nhu sau: 

1- Học nhiều hiểu rộng. 



78 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


2- Thường hay bạch hỏi những bậc thiện-tri 
những điều chưa hiếu biết. 

3- Hiếu biết rành rẽ trong tạng Luật. 

4- Thường đến hầu đảnh lễ các bậc thiện-trỉ, 
lẳng nghe pháp của bậc thiện-trỉ. 

5- Thường hay gần gũi thân cận với người 
bạn tốt, đế được khuyến khích, nhắc nhở. 

6- Nói chuyên về những điều thích hợp đế diệt 
phóng-tâm - hoi-hận chướng-ngại. 

Hành-giả nên thực-hành các pháp trong 6 pháp 
này, để giúp hỗ trợ cho hành-giả có khả năng 
ngăn ngừa phóng-tâm - hối-hận chướng-ngại 
không phát sinh, hoặc để diệt phóng-tâm - hối- 
hận chướng-ngại đã sinh. 

5- Hoài-nghi chướng-ngại 

5,1- Nhân sinh hoàỉ-nghi chướng-ngại 

Vỉcỉkỉcchãnĩvarana: Hoài-nghi chướng-ngại 
là hoài-nghi nơi Tam-bảo, nơi nghiệp và quả của 
nghiệp, phát sinh do 2 nh ân: 

- Tâm hoài-nghi nơi Tam-bảo, nơi nghiệp và 
quả của nghiệp. 

- Ayonỉsomanasỉkãra: Sự biết trong tâm do sỉ- 
tâm biết sai lầm trong 4 trạng-thái của sẳc-pháp, 
danh-pháp tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

Nếu khi tỳ-khuu có ayonisomanasikãra: sự 
biết trong tâm do si-tâm hoài-nghi nơi Tam-bảo, 



Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


79 


nơi nghiệp và quả của nghiệp, thì hoài-nghi 
chướng-ngại phát sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Tỳ-khim có ayonisomanasi- 
kãra: sự biết trong tâm với si-tâm hoài nghi nơi 
Tam-bảo, nơi nghiệp và quả của nghiệp làm 
nhân-duyên cho hoài-nghi chướng-ngại chưa 
sinh thì phát sinh, hoặc hoàỉ-nghỉ chướng-ngạỉ 
đã sinh lại càng tăng thêm nhiều. 

5,2- Nhân diệt hoài-nghi chướng-ngại 

Diệt hoài-nghi chướng-ngại có 2 nhân: 

- Có đức-tin nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trỉ-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thái của sẳc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thải vổ- 
thường, trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã, 
trạng-thái bất-tịnh. 

Nếu khi tỳ-khuu có yonisomanasikãra: sự hiểu 
biết trong tâm với trí-tuệ đồng sinh với đại-thiện- 
tâm biết phân biệt các pháp nhu thiện-pháp, ác- 
pháp, pháp nên hành, không nên hành, v.v... thì 
diệt đuợc hoài-nghi chướng-ngại đã sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy rằng: 



80 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


- Này chư tỳ-khimỉ Tỳ-khưu cỏ yonisomanasi- 
kãra: sự hiếu biết trong tâm với trỉ-tuệ đồng 
sinh với đại-thiện-tãm biết các pháp là thiện- 
pháp, ác-pháp, pháp không có tội, pháp có tội, 
pháp nên hành, pháp không nên hành,... làm 
nhân-duyên ngăn ngừa hoàỉ-nghỉ chướng-ngại 
chưa sinh thì không phát sinh, hoặc diệt được 
hoàỉ-nghỉ chướng-ngại đã sinh. 

Thật ra, hoàỉ-nghỉ chướng-ngại đó là hoài- 
nghi tâm-sở đồng sinh với si-tâm họp với hoài- 
nghi, chỉ bị diệt tận (không còn sinh nữa) do 
năng lực của Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ mà thôi. 

* Pháp diệt hoài-nghi chướng-ngại 

Tuy nhiên, pháp diệt hoài-nghi chướng-ngại có 
6 pháp như sau: 

1- Đa văn túc tri, học nhiều hiểu rộng. 

2- Thường hay bạch hỏi các bậc thiện-tri 
những điều chưa hiếu. 

3- Hiếu biết rành rẽ trong tạng Luật. 

4- Có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo là 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp. 

5- Thường hay gần gũi thân cận với người 
bạn tốt, đế được khuyến khích, nhắc nhở. 

6- Nói chuyên về những điều thích hợp, đế 
diệt hoài-nghi chướng-ngại. 



Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


81 


Hành-giả nên thực-hành các pháp trong 6 pháp 
này, để giúp hỗ trợ cho hành-giả có khả năng 
ngăn ngừa hoài-nghi chướng-ngại chưa sinh thì 
không phát sinh, hoặc để diệt hoài-nghi chướng- 
ngại đã sinh. 

Thật vậy, vị tỳ-khưu nào cố gắng tinh-tấn học 
hỏi hiểu biết thuộc lòng các bộ trong Tam-tạng 
PãỊi, học hỏi nghiên cím hiểu biết các bộ Chú- 
giải PãỊi thì vị tỳ-khưu ấy có khả năng diệt được 
hoài-nghi chướng-ngại do đa văn túc trí, học 
nhiều hiểu rộng. 

Hoặc vị tỳ-khưu nào thường hay bạch hỏi các 
bậc thiện-trí những điều chưa hiểu; hoặc hiểu biết 
rành rẽ trong tạng Luật, không còn hoài-nghi về 
các điều-giới; hoặc có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo là Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tãng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp; hoặc 
thường hay gần gũi thân cận với người bạn tốt, để 
được khuyến khích, nhắc nhở; hoặc nói chuyện 
về những điều thích họp như nói về 9 ân-Đức- 
Phật, 6 ân-Đức-Pháp, 9 ân-Đức-Tăng, nói về 
nghiệp và quả của nghiệp, cũng có khả năng diệt 
được hoài-nghi chướng-ngại. 

Nhân sinh của 5 pháp-chướng-ngại 

Pháp-chướng-ngại (nĩvarana) có 5 pháp đối 
với các hạng phàm-nhân, mỗi pháp-chướng-ngại 
phát sinh đều do nhân của mỗi pháp. 



82 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Theo chú-giải trong Chi-bộ-kinh, phân pháp 
một-chi giảng giải được tóm lược như sau: 

Giảng giải câu: 

“Pháp-chướng-ngại chưa sinh thì phát sinh. ” 

1- Kãmacchandanĩvaraụa: Tham-dục chướng- 
ngại chưa sinh thì phát sinh do nhân nào? 

Tham-dục chướng-ngạỉ chưa sinh đối với số 
vị tỳ-khưu hành-giả như sau: 

- Số vị tỳ-khưu đang thực-hành các pháp- 
hành (vatta) của sa-di, tỳ-khưu. 

- Số vị tỳ-khưu đang học pháp-học Phật-giáo. 

- Số vị tỳ-khưu đang thực-hành pháp-hạnh 
dhutaủga (pháp-hạnh tẩy trừ phiền-não), pháp- 
hạnh biết tri túc gọi là pháp-hạnh đầu-đà. 

- Số vị tỳ-khưu đang thực-hành pháp-hành 
thiền-định. 

- Số vị tỳ-khưu đang thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ. 

- Số vị tỳ-khưu đang lo công việc xây dựng 
chỗ ở mới. 

Phần giảng giải 

* Số vị tỳ-khưu đang thực-hành 14 pháp-hành 
(vatta) của sa-di, tỳ-khưu như sau: 

- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu khách. 

- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu chủ. 



Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


83 


- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khim săp đi xa. 

- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khuu thuyết pháp. 

- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu ở trai đường. 

- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu đi khất thực. 

- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu song trong rừng. 

- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu nơi chỗ ở. 

- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khuu trong nhà tắm 
hơi nóng. 

- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu nơi phòng vệ 
sinh. 

- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khim đoi với thầy tế độ. 

- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khim đoi với thầy dạy. 

- Pháp-hành của vị thầy tế độ đoi với đệ-tử. 

- Pháp-hành của vị thầy dạy đổi với đệ-tử. 

Nếu khi vị tỳ-khưu nào có đại-thiện-tâm trong 
sạch thực-hành các pháp-hành (vatta) một cách 
chu đáo, và thực-hành phận-sự nơi cội Đại-Bồ- 
đề, nơi ngôi Tháp thờ Xá-lợi, v.v... thì phiền- 
não không có cơ hội phát sinh. Nhung về sau vị 
tỳ-khuu ấy sao lãng thực-hành các pháp-hành 
(vatta) và phận-sự, nên phát sinh tâm dể duôi 
quên mình, có ayonisomanasikãra: sự biết trong 
tâm do si-tâm biết sai lầm trong đối-tuợng sắc 
cho là subha: tốt, xinh đẹp, đáng yêu, làm nhân- 
duyên cho tham-dục chướng-ngại chua sinh thì 
phát sinh, say mê trong đối-tuợng sắc ấy. 

* Số vị tỳ-khuu nào đang theo học pháp-học 



84 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Phật-giáo đó là học Tam-tạng PãỊỈ, học 5 bộ 
trong Luật-tạng (Pãrãjika, Pãcittiya, Mahã- 
vagga, CũỊavagga, Parivãra); học 5 bộ trong 
Kinh-tạng (Trường-bộ-kinh, Trung-bộ-kỉnh, 
Đồng-loại-bộ-kinh, Chi-bộ-kinh, Tiểu-bộ-kinh); 
học 7 bộ trong Vi-diệu-pháp-tạng (bộ Pháp hội- 
tụ, bộ Pháp phân-tỉch, bộ Pháp phân-loại, bộ 
Pháp nhân-chế-định, bộ Pháp luận-đề, bộ Pháp 
song-đổi, bộ Pháp duyên-hệ); học các bộ Chú- 
giải PãỊi và các bộ Phụ-chú-giải PãỊi. 

Theo kỳ kết tập Tam-tạng lần thứ 6 tại động 
nhân-tạo Lokasãma (Kaba-aye) thủ đô Yangon 
nước Myanmar (Miến-điện), Phật-lịch 2500 năm. 

- Tam-tạng PãỊi gồm có 40 quyển. 

- Chú-giải PãỊi gồm có 51 quyến. 

- Phụ-chú-giải PãỊi gom có 26 quyến. 

Nếu số vị tỳ-khưu ấy có đức-tin trong sạch, 
có trí nhớ tốt, có trí-tuệ sáng suốt quyết tâm 
tinh-tấn không ngừng theo học các bộ trong 
Tam-tạng PãỊi, các bộ trong Chú-giải PãỊi, các 
bộ Phụ-chú-giải PãỊi, thì phiền-não không có cơ 
hội phát sinh. Nhưng mà về sau vị tỳ-khưu ấy 
sao lãng theo học các bộ trong Tam-tạng PãỊi, ... 
nên phát sinh tâm dể duôi quên mình, có 
ayonisomanasikãra: sự biết trong tâm do si-tâm 
biết sai lầm trong đối-tượng sắc cho là subha: 
tốt, xinh đẹp, đáng yêu, làm nhân-duyên cho 



Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


85 


tham-dục chướng-ngại chưa sinh thì phát sinh, 
say mê trong đối-tượng sắc ấy. 

* Số vị tỳ-khưu nào đang thực-hành pháp- 
hạnh dhutaủga (pháp-hạnh tẩy trừ phiền-não), 
pháp-hạnh biết tri túc, có 13 pháp-hạnh dhutaủga 
(gọi là đầu-đà) như sau: 

1- Pamsukũlỉkakanga: Vị tỳ-khim hành-giả thọ 
trì pháp-hạnh (đầu-đà) mặc y bằng cách lượm 
các miếng vải dơ đem về giặt giũ sạch sẽ, may 
thành tẩm y, rồi nhuộm mặc, không nhận y của 
thỉ-chủ dâng. 

2- Tecĩvarikahga: Vị tỳ-khưu hành-giả thọ trì 
phảp-hạnh (đầu-đà) chỉ mặc tam-y (y samghãịi: 
y 2 lớp, y uttarasanga: y vai trái, y antara- 
vãsaka: y nội) mà thôi, không nhận thêm tẩm y 
thứ tư. 

3- Pỉndapãtỉkahga: Vị tỳ-khưu hành-giả thọ trì 
pháp-hạnh (đầu-đà) đi khất thực và chỉ dùng 
những món vật thực mà thỉ-chủ bỏ vào trong bát 
mà thôi, không nhận lời thỉnh mời độ vật thực 
trong nhà thỉ-chủ. 

4- Sapadãnacãrikahga: Vị tỳ-khưu hành-giả 
thọ trì phảp-hạnh (đầu-đà) đi khất thực theo 
tuần tự từng nhà trước sau, không lựa chọn nhà. 


1*1 11* 1 “ll 

Visuddhimagga, phân Dhutanganiddesa. 




86 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


5- Ekãsanikanga: Vị tỳ-khưu hành-giả thọ trì 
pháp-hạnh (đầu-đà) ngồi độ vật thực một chỗ, 
nếu rời chỗ ngồi rồi, không còn ngồi độ vật thực 
lần thứ 2 trong ngày hôm ẩy nữa. 

6- Pattapinậikahga: Vị tỳ-khưu hành-giả thọ 
trì pháp-hạnh (đầu-đà) chỉ độ vật thực trong bát 
mà thôi, không sử dụng chén bát nào khác. 

7- Khalupacchãbhattikahga: Vị tỳ-khim 
hành-giả thọ trì pháp-hạnh (đầu-đà) chỉ độ vật 
thực có được do đi khất thực ban đầu mà thôi, 
không nhận vật thực của những người thỉ-chủ 
đem đến dâng sau. 

8- Ẩrannikahga: Vị tỳ-khưu hành-giả thọ trì 
pháp-hạnh (đầu-đà) nương nhờ sống ở nơi rừng 
núi cách xa xóm làng khoảng 500 lần bẳn mũi 
tên rơi. Vị tỳ-khưu ấy không nương nhờ nơi chỗ 
ở gần xóm nhà mà chỉ sổng ở nơi rừng núi mà 
thôi. 

9- Rukkhamũlikahga: Vị tỳ-khưu hành-giả thọ 
trì pháp-hạnh (đầu-đà) song nương nhờ nơi 
dưới cội cây to lớn, nơi yên tĩnh, không có mái 
che và vách bao xung quanh. Vị tỳ-khưu ấy 
không ở trong chùa, trong cốc nào cả. 

10- Abbhokãsikanga: Vị tỳ-khưu hành-giả thọ 
trì pháp-hạnh (đầu-đà) song nơi khoảng không 
gian trổng trải hoàn toàn không có mái che chắn 
xung quanh. 



Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


87 


11- Sosãnikanga: VỊ tỳ-khim hành-giả thọ trì 
pháp-hạnh (đầu-đà) sổng nơi nghĩa địa mà 
người ta đem bỏ thi thế của người chết. 

12- Yathãsanthatikahga: Vị tỳ-khưu hành-gỉả 
thọ trì phảp-hạnh (đầu-đà) nhận chỗ ở tùy theo 
sự sắp đặt của tỳ-khưu có phận-sự. Chỉ định ở 
chỗ nào thì vị tỳ-khưu ấy ở chỗ ẩy, không hề lựa 
chọn chỗ ở, bởi vì vị tỳ-khưu ấy biết tri túc nơi 
chỗ ở. 

13- Nesajjikahga: Vị tỳ-khưu hành-giả thọ trì 
pháp-hạnh (đầu-đà) ngăn oai-nghi nằm, bởi vì 
oai-nghi nằm dễ phát sinh sự dế duôi quên mình, 
nên hành-giả chỉ có sử dụng 3 oai-nghi là oaỉ- 
nghi ngồi, oaỉ-nghỉ đứng, oaỉ-nghỉ đi mà thôi. 

Hành-giả cần có chánh-niệm và trỉ-tuệ-tỉnh- 
giác, có tinh-tẩn không ngừng thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ. 

Khi vị tỳ-khưu ấy là hành-giả đang thực-hành 
pháp-hạnh đầu-đà nào nên phiền-não không có 
cơ hội phát sinh. Nhưng về sau vị tỳ-khưu ấy 
sao lãng thực-hành pháp-hạnh đầu-đà, nên phát 
sinh tâm dể duôi quên mình, có ayonisomanasi- 
kãra: sự biết trong tâm do si-tâm biết sai lầm 
trong đổỉ-tượng ngũ-dục cho là subha: tốt 
đẹp, đáng hài lòng, làm nhân-duyên cho tham- 


Ngũ-dục: săc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục. 


1 






88 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


dục chướng-ngại chưa sinh thì phát sinh, say mê 
trong đối-tượng sắc ấy. 

* Số vị tỳ-khưu hành-giả nào thuộc về hạng 
người tam-nhân (tihetukapuggala) đang thực- 
hành pháp-hành thiền-định, dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, thường nhập thiền 
hưởng an-lạc trong bậc thiền ấy, nên phiền-não 
không có cơ hội phát sinh. Nhưng về sau vị tỳ- 
khưu ấy sao lãng không thường nhập bậc thiền 
sẳc-giới thiện-tâm, các bậc thiền sẳc-giới thiện- 
tâm bị mẩt nên phát sinh tâm dể duôi quên mì nh , 
có ayonisomanasikãra: sự biết trong tâm do si- 
tâm biết sai lầm trong đổi-tượng ngũ-dục cho là 
subha: tốt đẹp, đáng hài lòng, làm nhân-duyên 
cho tham-dục chướng-ngại chưa sinh thì phát 
sinh, say mê trong đối-tượng sắc ấy. 

* Số vị tỳ-khưu hành-giả nào thuộc về hạng 
người tam-nhân (tihetukapuggala) đang thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ có đối-tượng sắc-pháp 
hoặc danh-pháp tam-giới, dẫn đến phát sinh trí- 
tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới; và phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái 
chung: trạng-thải vô-thường, trạng-thảỉ khô, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, nên phiền-não không có cơ hội phát sinh. 



Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


89 


Nhưng vê sau vị tỳ-khưu hành-giả ây sao lãng 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, nên phát sinh 
tâm dể duôi quên mình, có ayonisomanasikãra: 
sự biết trong tâm do si-tâm biết sai lầm trong 
đổi-tượng ngũ-dục cho là subha: tốt đẹp, đáng 
hài lòng, làm nhân-duyên cho tham-dục chướng- 
ngại chưa sinh thì phát sinh, say mê trong đối- 
tượng sắc ấy. 

* Số vị tỳ-khưu nào đang lo công việc xây 
dựng một ngôi chùa mới, vị tỳ-khưu ấy lo các 
thứ vật liệu, lo điều hành các công việc, nên 
phiền-não không có cơ hội phát sinh. Nhưng 
sau khi công việc xây dựng một ngôi chùa mới 
đã hoàn thành hoặc bỏ dở công việc, vị tỳ-khưu 
ấy rảnh rỗi nên phát sinh tâm dể duôi quên 
mình, có ayonisomanasikãra: sự biết trong tâm 
do si-tâm biết sai lầm trong đoỉ-tượng ngũ-dục 
cho là subha: tốt đẹp, đáng hài lòng, làm nhân- 
duyên cho tham-dục chướng-ngại chưa sinh thì 
phát sinh, say mê trong đối-tượng sắc ấy. 

Tuy nhiên, số vị tỳ-khưu mà tiền-kiếp vốn là 
vị phạm-thiên có đại-thiện-tâm trong sạch tha nh - 
tịnh, bởi vì không có tâm tham-dục trong ngũ- 
dục nên phiền-não tham-dục không sinh. Nhưng 
về sau vị tỳ-khưu ấy tiếp xúc với các đổỉ-tượng 
ngũ-dục tốt đẹp đáng hài lòng, nên phát sinh 
tâm dể duôi quên mình, có ayonisomanasikãra: 



90 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Sự biêt trong tâm do si-tâm biêt sai lâm trong 
đổỉ-tượng ngủ-dục cho là subha: tốt đẹp, đáng 
hài lòng, làm nhân-duyên cho tham-dục chướng- 
ngạỉ chưa sinh thì phát sinh, say mê trong đối- 
tượng sắc ấy. 

Như vậy, phiền-não chưa sinh thì phát sinh, 
bởi vì tâm dể duôi quên mình, có ayoniso- 
manasikãra: sự biết trong tâm do si-tâm biết sai 
lầm trong đổi-tượng ngũ-dục cho là subha: tốt 
đẹp, đáng hài lòng, làm nhân-duyên cho tham- 
dục chướng-ngại chưa sinh thì phát sinh, khi 
tham-dục chướng-ngại đã phát sinh thì càng 
tăng thêm nhiều. 

2- Byãpãdanĩvarana: Sân-hận chướng-ngại 
chưa sinh thì phát sinh do nhân nào? 

Tương tự như tham-dục chướng-ngạỉ, sân-hận 
chướng-ngại chưa sinh đối với số vị tỳ-khưu 
hành-giả như sau: 

- Số vị tỳ-khưu đang thực-hành các pháp-hành 
(vatta) của sa-di, tỳ-khưu. 

- Số vị tỳ-khưu đang cố gắng tinh-tấn học 
pháp-học Phật-giáo. 

- Số vị tỳ-khưu đang thực-hành pháp-hạnh 
dhutaủga (pháp-hạnh tẩy trừ phiền-não), pháp- 
hạnh biết tri túc gọi là pháp-hạnh đầu-đà. 



Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


91 


- Sô vị tỳ-khưu đang thực-hành pháp-hành 
thiền-định. 

- Số vị tỳ-khưu đang thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ. 

- Số vị tỳ-khưu đang lo làm công việc xây 
dựng chỗ ở mới. 

Trong byãpãdanĩvarana: Sân-hận chướng-ngại 
này chỉ có khác về phiền-não sân-hận chướng- 
ngạỉ và đoỉ-tượng hận thù làm nhân sinh của 
phiền-não sân-hận chướng-ngại mà thôi. 

- Byãpãda: Sân-hận đó là sân tâm-sở đồng 
sinh với 2 sân-tâm tiếp xúc với đối-tượng hận 
thù cho người ấy là kẻ thù đã từng làm hại mì nh , 
đã từng làm hại các người thân trong gia đình 
của mình. 

- Patighanimỉtta: Đổi-tượng hận thù đó là kẻ 
thù đã từng làm khổ mình, đã từng làm khổ các 
người thân trong gia đình của mì nh . 

Nấu khi vị tỳ-khưu ấy gặp đối-tượng hận thù, 
nên phát sinh tâm dể duôi quên mình, có ayoniso- 
manasikãra: sự biết trong tâm do si-tâm biết sai 
lầm nơi đoỉ-tượng hận thù (paịigha) ẩy cho là kẻ 
thù đáng ghét, làm nhân-duyên cho sân-hận 
chướng-ngại chưa sinh thì phát sinh, sân-tâm 
muốn hại kẻ thù ấy. 

(Phần còn lại tương tự như tham-dục chướng- 
ngại đã trình bày.) 



92 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


3- Thỉnamỉddhamvarana: Buồn-chán - buồn-ngủ 
chướng-ngại chưa sinh thì phát sinh do nhân nào? 

Trong pháp thỉnamỉddhariĩvaraụa: Buồn-chán - 
buồn-ngủ chướng-ngại này là bẩt-thiện-tâm 
không thích trong công việc, nên phát sinh tâm 
biếng nhác buông bỏ đối-tượng, làm nhân sinh 
phiền-não buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại. 

Thinamiddha đó là thinacetasika và middha- 
cetasika. 

- Thinacetasika: Buồn-chán tâm-sở biếng 
nhác trong công việc, không muốn biết đối- 
tuợng, muốn buông bỏ đối-tuợng. 

- Mỉddhacetasỉka: Buồn-ngủ tâm-sở làm cho 
tâm với tâm-sở buông bỏ đối-tuợng, buồn ngủ 
không biết đối-tuợng. 

Hai loại bất-thiện tâm-sở này luôn luôn đồng 
sinh với 4 tham-tâm cần tác-động và 1 sân-tâm 
cần tác-động, làm cho tâm với tâm-sở đồng sinh 
biếng nhác trong công việc, buồn ngủ buông bỏ 
đối-tuợng. 

- Đốỉ-tượng ví nhu đối-tuợng thiền-định. 

Nếu khi vị tỳ-khuu hành-giả ấy thực-hành pháp- 
hành thiền-định với đối-tuợng thiền-định không 
thích họp với bản tính và ừí-tuệ của mình thì dễ phát 
sinh buồn-chán - buồn-ngủ chuớng-ngại, khó dẫn 
đến chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 



Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 


93 


Trong bộ Chú-giải Vibhaủga giảng giải vê 
phần pháp-chướng-ngại (nĩvarana) có các pháp 
làm chướng-ngại như sau: 

- Aratỉ: Sự không hài lòng, trạng-thái không 
hài lòng, chán nản, sợ sệt nơi vẳng vẻ, ... 

- Tandĩ: Sự biếng nhác, tâm biếng nhác 
không tha thiết trong công việc. 

- Vịịambhikã: Sự vặn mình qua lại, sự ngáp, 
sự buồn ngủ. 

- Bhattasammado : Sự say vật thực, bởi vì ăn 
no quá nên buồn ngủ. 

- Cetaso ca lĩnattam: Sự lười biếng của tâm, 
sự biếng nhác của tâm, ... 

Các pháp này họp với bất-thiện-tâm cần tác- 
động, đó là 4 tham-tâm cần tác-động và 1 sân- 
tâm cần tác-động, nên phát sinh tâm dể duôi 
quên mình, có ayonisomanasikãra: sự biết trong 
tâm do si-tâm biết sai lầm nơi đoỉ-tượng làm 
nhân-duyên phát sinh buồn-chán - buồn-ngủ 
chướng-ngại. 

4- Uddhaccakukkuccanĩvarana: Phóng-tâm - 
hổi-hận chướng-ngại chưa sinh thì phát sinh do 
nhân nào? 

Pháp uddhaccakukkuccanĩvarana: Phóng-tâm - 
hổi-hận chướng-ngại này là phiền-não làm tâm 
với tâm-sở đồng sinh không an tịnh, làm nh ân 
sinh phóng-tâm - hổi-hận chướng-ngại. 



94 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Uddhaccakukkuccanivarana đó là uddhacca- 
cetasika và kukkuccacetasika. 

- Uddhaccacetasỉka: Phóng-tâm tâm-sở đồng 
sinh với 12 bẩt-thiện-tâm, phóng tâm chưa hết 
chuyện này liền sang chuyện khác, làm cho tâm 
bất an, không trụ trong đoỉ-tượng nào nhất định. 

- Kukkuccacetasỉka: Hối-hận tâm-sở đồng 
sinh với 2 sân-tâm là bất-thiện-tâm hoi-hận 
không tạo các đại-thiện-nghiệp mà tạo các ác- 
nghiệp, làm cho tâm bất an, không trụ trong đổỉ- 
tượng nào nhất định. 

- Cetaso avũpasamo: Không an tịnh của tâm 
là tỉnh chất của 2 tâm-sở uddhaccacetasika và 
kukkuccacetasika nên đồng sinh với bất-thiện-tâm 
làm cho tâm không an tịnh (avũpasamo), nên phát 
sinh tâm dể duôi quên mình, có ayonisomanasi- 
kãra: sự biết trong tâm do si-tâm biết sai lầm nơi 
đổi-tượng làm nhân-duyên phát sinh phóng-tâm - 
hối-hận chướng-ngại. 

5- Vỉcikỉcchãnĩvarana: Hoài-nghi chướng- 
ngại chưa sinh thì phát sinh do nhân nào? 

Vicikicchãnĩvarana: Hoài-nghi chướng-ngại 
này là phiền-não làm cho bất-thiện-tâm với tâm- 
sở hoài nghi nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, hoài nghi nơi nghiệp 
và quả của nghiệp, nên phát sinh tâm dể duôi 



Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 


95 


quên mình, có ayonisomanasikãra: sự biêt trong 
tâm do si-tâm biết sai lầm nơi đoi-tượng làm 
nhân-duyên phát sinh hoài-nghi chướng-ngại. 

Diệt tận được pháp-chướng-ngại 

* Theo chú-giải trong Chi-bộ-kinh, phần pháp 
một-chi giảng giải được tóm lược như sau: 

Giảng giải câu; 

“Pháp-chướng-ngại chưa sinh thì không phát 
sinh, phảp-chướng-ngại đã sinh thì bị diệt ” 

1- Kãmacchandanĩvaraụa: Tham-dục chướng- 
ngại chưa sinh thì không phát sinh, tham-dục 
chướng-ngại đã sinh thì bị diệt 

1.1- Kãmacchandanĩvaraụa: Tham-dục chưởng- 
ngạỉ chưa sinh thì không phát sinh do nhân nào? 

- Kãmacchandanĩvarana: Tham-dục chướng- 
ngạỉ chưa sinh thì không phát sinh do 2 nhân: 

- Asubhanỉniỉtta: Đổỉ-tượng sẳc-pháp, danh- 
pháp tam-giới đều là bẩt-tịnh. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trỉ-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thải của sẳc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, trạng- 
thái bẩt-tịnh, nên tham-dục chướng-ngại không 
phát si nh . 



96 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Ngoài ra, tham-dục chướng-ngại chưa sinh 
thì không phát sinh do năng lực của tỳ-khưu 
hành-giả thực-hành đầy đủ nghiêm túc 14 pháp- 
hành (vatta) của sa-di, tỳ-khim; hoặc đang cổ 
gắng tinh-tẩn theo học pháp-học Phật-giáo; 
hoặc đang thực-hành nghiêm chỉnh 13 pháp- 
hạnh dhutahga (phảp-hạnh tay trừ phiền-não) 
gọi là pháp-hạnh đầu-đà, là pháp-hạnh biết tri 
túc; hoặc đang tinh-tẩn thực-hành phảp-hành 
thiền-định; hoặc đang tinh-tấn thực-hành phảp- 
hành thiền-tuệ, v.v..., thì tham-dục chướng-ngại 
bị chế ngự, nên không có cơ hội phát sinh. 

1.2- Kãmacchandanĩvarana: Tham-dục chướng- 
ngại đã sinh thì bị diệt như thế nào? 

- Kãmacchandanĩvarana: Tham-dục chướng- 
ngại đã sinh thì tỳ-khưu hành-giả có trí-tuệ diệt 
tham-dục chướng-ngại bằng 5 cách như sau: 

1- Tadahgappahãna: Diệt từng thời tham-dục 
chướng-ngại do năng lực của pháp-hành thiền- 
tuệ. Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp là pháp- 
vô-ngã (anattã), tiếp theo trí-tuệ-thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới; trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 4 
trạng-tháỉ là trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khố, trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bẩt-tịnh của 



Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 


97 


sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, nên diệt từng thời 
tham-dục chướng-ngại. 

2- Vỉkkhambhanappahãna: Diệt bằng cách 
chế ngự tham-dục chướng-ngại do năng lực của 
pháp-hành thiền-định. Hành-giả thuộc về hạng 
người tam-nhân (tihetukapuggala) thực-hành 
pháp-hành thiền-định có khả năng dẫn đến 
chứng đắc đệ-nhat-thiền sẳc-giới thiện-tâm, nên 
diệt bằng cách chế ngự được 5 pháp-chướng- 
ngại trong đó có tham-dục chướng-ngại. 

3- Samucchedappahãna: Diệt tận được tham- 
dục chướng-ngại do năng lực của phảp-hành 
thiền-tuệ. Hành-giả thuộc về hạng người tam- 
nhân (tihetukapuggala) đã từng tích lũy đầy đủ 
10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (tín- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), kiếp hiện-tại hành-giả 
là người có giới-hạnh trong sạch thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ có khả năng dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc đến A-ra- 
hán Thánh-đạo-tuệ trong A-ra-hán Thánh-đạo- 
tâm có khả năng diệt tận được tham-dục chướng- 
ngại không còn dư sót, không còn sinh nữa. 

4- Patỉpassaddhỉppahãna: Diệt bằng cách 
an-tịnh tham-dục chướng-ngại do năng lực của 
A-ra-hán Thánh-quả-tuệ. Hành-giả chứng đắc 
đến A-ra-hán Thánh-đạo-tâm liền tiếp theo sau 



98 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


chứng đãc A-ra-hán Thánh-quả-tâm không có 
thời gian ngăn cách trong cùng A-ra-hán Thánh- 
đạo lộ-trình-tâm (Arahattamaggavĩthivitta). 

A-ra-hán Thánh-quả-tuệ của A-ra-hán Thánh- 
quả-tâm có khả năng diệt bằng cách an-tịnh 
tham-dục chướng-ngạỉ không còn sinh nữa. 

5- Nissaranappahãna: Diệt bằng cách giảỉ- 
thoát ra khỏi vòng sinh tử luân-hồi do đoỉ-tượng 
Niết-bàn. Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
chứng đắc theo tuần tự 4 Thánh-đạo-tâm, 4 
Thánh-quả-tâm có đoi-tượng Niết-bàn siêu-tam- 
giới. Vì vậy, 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm 
và Niết-bàn siêu-tam-giới gọi là samucchedap- 
pahãna, paịipassaddhippahãna, nissaranappahãna 
thuộc về 9 pháp siêu-tam-giới ậokuttaradhamma). 

* Ví dụ: Tích Ngài Trưởng-lão Tỉssabhũtỉ 
đuợc tóm luợc nhu sau: 

Ngài Trưởng-lão Tỉssabhũtỉ đang theo học về 
phần các điều-giới trong ngôi chùa gần xóm nhà. 

Một hôm, Ngài Truởng-lão đi vào xóm nhả 
khất thực, nhìn thấy nguời nữ, Ngài phát sinh 
tâm tham-dục nơi nguời nữ ấy. Khi ấy, Ngài suy 
xét rằng: 


’ Ang, Ekakatthakatha, Nivaranappahanavaggavannana. 




Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 


99 


“Tham dục này phát sinh tăng trưởng trong 
tâm sẽ dắt dẫn ta sa đọa trong 4 cõi ác-gỉới. ” 

Sau khi suy xét nhu vậy, Ngài Truởng-lão trở 
về, đến hầu đảnh lễ ngài Đại-Truởng-lão là vị 
Tôn-su, rồi ngồi một nơi họp lẽ, bạch với Ngài 
Đại-Truởng-lão rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, bệnh tham-dục 
đã phát sinh lên đổi với con rồi, con không có 
khả năng chữa trị được, nên con đến kỉnh xin 
Tôn-sư có tâm-bi tế độ truyền dạy con phương 
pháp chữa trị bệnh tham-dục này. 

Nghe đệ-tử bạch nhu vậy, Ngài Truởng-lão 
biết rằng: “Người đệ-tử này có bản tỉnh tham ”, 
nên Ngài Truởng-lão truyền dạy rằng: 

- Này tỳ-khưu! Con nên thực-hành đề-mục 
thiền-định bẩt-tịnh (asubhakannatthãna) thì con 
có thế diệt được bệnh tham-dục này. 

Sau khi nghe vị Tôn-su truyền dạy đề-mục 
thiền-định bất-tịnh, vị tỳ-khuu cung-kính đả nh lễ 
Ngài Truởng-lão Tôn-su, rồi đảnh lễ lần thứ nh ì, 
lần thứ ba như vậy. 

Nhìn thấy người đệ-tử cung-kính đảnh lễ hơn 
thường ngày, Ngài Trưởng-lão truyền hỏi rằng: 

- Này tỳ-khimỉ Sao hôm nay con tỏ vẻ cung- 
kỉnh thầy đặc biệt hơn thường ngày như vậy? 

- Kính bạch Tôn-sư, nếu con thực-hành đề-mục 



100 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


thỉền-định bẩt-tịnh mà Tôn-sư đã truyền dạy, rồi 

dẫn đến diệt được bệnh tham-dục này thì đó là 

• • • * */ 

điều tốt lành đoi với con. Neu không diệt được 
bệnh tham-dục này thì sự đảnh lễ lần này đó là 
lần cuối cùng của con đoi với Tôn-sư. 

Nghe người đệ-tử bạch như vậy, ngài 
Trưởng-lão Tôn-sư khuyên dạy an ủi rằng: 

- Này tỳ-khim! Con nên có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, có giới-hạnh trong sạch làm nền 
tảng, làm nơi nương nhờ, con cổ gắng tinh-tẩn 

thực-hành đề-mục thiền-định bẩt-tịnh này dẫn 

• • • • ^ 

đến chứng đắc đệ-nhẩt-thỉền sẳc-gỉới thỉện- 
tâm, chế ngự được 5 pháp-chướng-ngại trong 
đó có tham-dục chướng-ngại; rồi con sử dụng 
đệ-nhất-thiền sẳc-giới thiện-tâm làm nền tảng, 
làm đoỉ-tượng thiền-tuệ, con co gang tinh-tẩn 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc theo tuần 
tự 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả, Niểt-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ái, chắc chắn diệt tận được 
tham-dục, và tất cả mọi phỉền-não không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Sau khi lắng nghe lời khuyên dạy rõ ràng của 
vị Tôn-sư như vậy, vị tỳ-khưu phát sinh đại-thiện 
tâm vô cùng hoan hỷ, đả nh lễ vị Tôn-sư rồi xin 
phép từ giã, đi đến ngồi dưới cội cây. 



Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 


101 


Vị tỳ-khưu hành-giả thuộc hạng người tam- 
nhân (tihetukapuggala) đã từng tích lũy đầy đủ 
10 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá-khứ 
và 5 pháp-chủ (indriya) là tỉn-pháp-chủ, tấn- 
pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
phảp-chủ; có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo; có 
giới-hạnh trong sạch làm nền tảng, làm nơi 
nương nhờ, cố gắng tinh-tấn thực-hành đề-mục 
thiền-định bẩt-tịnh; có yonỉsomanasỉkãra: sự 
hiếu biết trong tâm với trỉ-tuệ biết đúng theo 4 
trạng-thái của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới là 
trạng-thái vô-thưòng, trạng-thái kho, trạng-tháỉ 
vô-ngã, trạng-thái bẩt-tịnh đúng như vị Tôn-sư 
truyền dạy; dẫn đến chứng đắc đệ-nhẩt-thiền 
sẳc-giới thiện-tâm, chế ngự được 5 pháp-chướng- 
ngại (nĩvarana), rồi sử dụng đệ-nhẩt- thiền sẳc- 
gỉới thiện-tâm làm nền tảng, làm đối-tượng 
thiền-tuệ, tiếp tục cố gắng tinh-tấn thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý 
tứ Thảnh-đế, chứng đắc theo tuần tự 4 Thảnh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niểt-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, chắc chắn có tham-dục, và tất cả mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh 
A-ra-hán cao thượng. 

Như vậy, tỳ-khưu theo học pháp-học Phật- 
giáo, pháp-hành Phật-giáo ngăn được phiền-não 
tham-dục, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 



102 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


dẫn đến diệt tận được tham-dục chướng-ngại 
bằng A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ. 

* Vị tỳ-khưu thọ-trì các pháp-hạnh đầu-đà 
(pháp-hạnh diệt trừ phiền-não, pháp-hạnh biết tri 
túc) nên phiền-não không có cơ hội sinh, do chế 
ngự được phiền-não, dẫn đến diệt tận được tham- 
dục chướng-ngại bằng A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trí-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thái của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, trạng- 
thái bất-tịnh. Ví dụ: 

Tích Ngài Trưởng-lão Mahãsiva được tóm 
lược như sau: 

Ngài Trưởng-lão Mahãsiva trú tại Tissa- 
mahãvihãra gần xóm nhà lớn, hằng ngày dạy 
Tam-tạng PãỊi (TipitakapãỊi) và các bộ Chú-giải 
PãỊi (AtthakathãpãỊi) cho 16 nhóm lớn gồm có 
60.000 vị tỳ-khưu, tất cả các tỳ-khưu đều thực- 
hành theo lời dạy dỗ của Ngài Trưởng-lão, nên 
đều trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán. Trong nhỏm 
chư tỳ-khưu ấy có một vị tỳ-khưu, sau khi chứng 
đắc trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với các 
phép-thần-thông, nên phát sinh tâm hoan-hỷ suy 
xét rằng: 


’ Ang, Ekakatthakatha, Nivaranappahanavaggavannana. 




Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 


103 


“Pháp vị an-lạc tịch tịnh Niêt-bàn này đôi với 
vị Tôn-sư của ta như thế nào? ” 

Vị tỳ-khưu ấy thấy rõ, biết rõ vị Tôn-sư vẫn 
còn là hạng phàm-nhân. 

Sau khi thấy rõ, biết rõ như vậy, vị tỳ-khưu 
nghĩ rằng: 

“Ta sẽ làm cho vị Tôn-sư của ta phát sinh 
động tâm bằng cách này. ” 

Sau khi nghĩ như vậy, vị tỳ-khưu ấy bay lên 
hư không đáp xuống chỗ ở của vị Tôn-sư, đi vào 
đả nh lễ vị Tôn-sư rồi ngồi một nơi họp lẽ. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão truyền hỏi vị tỳ- 
khưu ấy rằng: 

- Này Pỉnậapãtỉka! Sao con đến thăm thầy lúc 
sáng sớm vậy? 

Vị tỳ-khưu ấy bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Thầy, con đến đây với hy vọng 
kỉnh xin Thầy cho con một cơ hội, con sẽ học hỏi 
pháp. Bạch Thầy. 

Nghe người đệ-tử bạch như vậy, Ngài Trưởng- 
lão liền truyền bảo rằng: 

- Này Pinậapãtika! Thầy bận dạy nhiều vị tỳ- 
khưu khác. Con không có cơ hội nào đâu! 

Vị tỳ-khưu bạch xin vị Tôn-sư cơ hội thời 
gian ban ngày, cho đến thời gian ban đêm trước 



104 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


khi đi ngủ, vị Tôn-sư đều bận cả, không có thời 
gian nào rảnh để dạy nên vị tỳ-khưu ấy bạch với 
vị Tôn-sư rằng: 

- Kinh bạch Thầy, nếu thầy bận suốt ngày đêm 
không có thời gian rảnh rỗi như vậy, thì Thầy có 
cơ hội cho tử thần (sự chết) thế nào được? 

Nghe người đệ-tử bạch hỏi như vậy, khi ấy, 
Ngài Trưởng-lão nghĩ rằng: 

“Thật ra, vị tỳ-khưu đệ-tử ấy không phải đến 
đế học pháp với ta, mà sự-thật vị tỳ-khưu đệ-tử 
ấy đến đế giúp ta phát sinh động tâm (saựivega). 

Vị tỳ-khưu đệ-tử bạch với vị Tôn-sư rằng: 

- Kỉnh bạch Thầy, kỉnh xin Thầy thông cảm 
tha lỗi cho con. Rồi cung-kính đảnh lễ vị Tôn-sư, 
xin phép từ giã, bay lên hư không trở về chỗ ở. 

Thật vậy, sau khi vị tỳ-khưu đệ-tử đi rồi, Ngài 
Trưởng-lão Mahãsiva phát sinh động tâm. Ngài 
từ giã nhóm tỳ-khưu đệ-tử, nguyện thọ-trì các 
pháp-hạnh dhutaủga (đầu-đà), rồi mặc y mang 
bát đi đến chỗ ở nơi sườn núi, quét dọn sạch sẽ, 
dựng chiếc giường nằm lên, rồi phát nguyện rằng: 

“Tôi chưa trở thành bậc Thánh A-ra-hán thì 
không đặt lung nằm trên giường. ” 

Sau khi phát nguyện xong, Ngài Trưởng-lão 
chỉ có sử dụng 3 oaỉ-nghỉ là oai-nghi đi, oai- 
nghỉ đứng, oaỉ-nghỉ ngồi mà thôi. Ngài Trưởng- 



Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 


105 


lão đi kinh hành, cô găng tinh-tân thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ với hy vọng rằng: 

“Ta sẽ chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả, Niết-bàn trong ngày hôm nay. ” 

Ngài Trưởng-lão dù cố gắng tinh-tấn thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ từ ngày này sang ngày 
khác vẫn chưa chứng đắc thảnh bậc Thánh A-ra- 
hán. Suốt 3 tháng hạ, đến ngày đại lễ Pavaranã, 
Ngài Trưởng-lão vẫn còn là hạng phàm-nhân. 

Ngài Trưởng-lão kiên trì thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ với các pháp-hạnh dhutaốga 
(đầu-đà) không hề thoái chí nản lòng, kéo dài 
suốt 30 năm ròng rã. 

Một hôm, đến ngày đại lễ Pavaranã, Ngài 
Trưởng-lão nhìn lên bầu trời thấy vầng trăng 
trong sáng, Ngài Trưởng-lão nghĩ rằng: 

“Vầng trăng trong sáng trên bầu trời, còn 
giới-hạnh của ta có trong sạch hay không? 

Ngài Trưởng-lão suy xét về giới-hạnh của 
mình, biết rõ giới-hạnh của mình vẫn trong sạch, 
nên phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ với 
đại-thiện-tâm trong sạch tự nhiên (không có 
phiền-não nương nhờ), đồng thời đã bổ sung đầy 
đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tín- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ. Khi ấy, Ngài Trưởng- 



106 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


lão tiêp tục thực-hành pháp-hành thiên-tuệ liên 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc theo tuần tự 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- 
não không còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh A- 
ra-hán cùng với tứ-tuệ phân-tỉch, Ngài Trưởng- 
lão Mahãsiva làm đại lễ Pavaranã gọi là 
parisuddhi pavaranã. 

Như vậy, tỳ-khưu hành-giả thực-hành pháp- 
hạnh dhutanga (đầu-đà) chế ngự được phiền-não 
không có cơ hội sinh, dẫn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đế, chứng đắc theo tuần tự 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. 

* Tỳ-khưu hành-giả thực-hành pháp-hành thiền 
định, dẫn đến chứng đắc bậc thiền sắc-giới thiện 
tâm, thường nhập bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, 
chế ngự được phiền-não không có cơ hội sinh, 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán, như Ngài Trưởng-lão Mahãtissa. 

Tích Ngài Trưởng-lão Mahãtissa được tóm 
lược như sau: 

Ngài Trưởng-lão Mahãtissa chứng đắc 8 bậc 
thiền (4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm), và các phép-thần- 


’ Ang, Ekakatthakatha, Nivaranappahanavaggavannana. 




Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 


107 


thông (abhinnã) từ hạ thứ 8. Ngài Trưởng-lão 
thường hay nhập bậc thiền (jhãnasamãpatti) 
hưởng an-lạc, do năng lực của các bậc thiền 
thiện-tâm chế ngự được phiền-não không có cơ 
hội phát sinh suốt 60 hạ, nhưng Ngài Trưởng-lão 
không biết mì nh vẫn còn là phàm-nhân. 

Ngài Trưởng-lão vốn có sự hiểu biết về Phật- 
giáo, thường dạy dỗ các đệ-tử về pháp-học Phật- 
giáo và pháp-hành Phật-giáo. 

Một hôm, nhỏm tỳ-khưu tại ngôi chùa Tissa- 
mahãvihãra gần xóm nhà Mahãgãma, báo tin 
kính thỉ nh Ngài Trưởng-lão Dhammadỉnna là 
bậc Thá nh A-ra-hán có các phép-thần-thông tại 
bãi cát rằng: 

“Chúng con kỉnh thỉnh Ngài Trưởng-lão 
thuyết pháp dạy dỗ chúng con. ” 

Được tin của nhóm tỳ-khưu tại ngôi chùa 
Tissamahãvihãra, Ngài Trưởng-lão Dhamma- 
dinna nghĩ rằng: 

“Nhân dịp này ta đi đến hầu đảnh lễ Ngài 
Đạỉ-Trưởng-lão Mahãtissa là vị Tôn-sư truyền 
dạy pháp-học Phật-giáo và pháp-hành Phật-giáo 
cho ta. ” 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinna đến nơi, sau 
đó cùng với nhóm tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãtissa, rồi ngồi một nơi họp 



108 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


lẽ tại phòng lớn. Kh i ây, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahãtissa truyền hỏi Ngài Trưởng-lão Dham- 
madinna rằng: 

- Này Dhammadinna! Con đến từ bao giờ? 

- Kỉnh bạch Thầy, con được tin nhóm tỳ-khưu 
huynh đệ mời, nên con cùng với huynh đệ đến 
hầu đảnh lễ Thầy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão truyền dạy chánh-pháp 
cho các đệ-tử. 

Khi ấy, Ngài Truởng-lão Dhammadinna bạch 
hỏi Ngài Đại-Truởng-lão rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Ngài đã 
chứng đắc các chánh-pháp ẩy khi nào? Bạch 
Ngài. 

- Này Dhammadỉnna! Khoảng 60 năm rồi. 

Ngài Truởng-lão Dhammadinna bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Ngài hóa 
ra một cái hồ sen được không? 

- Này Dhammadỉnna! Điều này không khó. 

Ngài Đại-Truởng-lão liền hóa ra một hồ sen 
lớn ngay truớc mặt. 

Ngài Truởng-lão Dhammadinna bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, xin Ngài 
hóa ra một bụi sen lớn trong hồ. 



Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 


109 


Ngài Đại-Trưởng-lão liên hóa ra một bụi sen 
lớn trong hồ. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinna bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, xin Ngài 
hóa ra một đóa sen lớn trong bụi sen ấy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão liền hóa ra một đóa sen 
lớn trong bụi sen ấy. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinna bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, xin Ngài 
hóa ra một cô gái trẻ đẹp 16 tuoi trong đóa sen 
lớn ẩy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão liền hóa ra một cô gái 
trẻ đẹp 16 tuổi trong đóa sen lớn ấy. 

Tiếp theo Ngài Trưởng-lão Dhammadinna 
bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, xin Ngài 
hướng tâm nhìn cô gái trẻ đẹp ẩy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hướng tâm nh ìn cô gái 
trẻ đẹp mà mình hóa ra ấy, thì tâm tham-dục 
phát sinh. Lúc này Ngài mới biết mình còn là 
phàm-nhân, nên ngồi chắp hai tay trước Ngài 
Trưởng-lão Dhammadinna là đệ-tử của mình, rồi 
thưa rằng: 

- Thưa bậc thiện-trỉ, xin bậc thiện-tri là nơi 
nương nhờ của tôi. 



110 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Nghe Ngài Đại Trưởng-lão Mahãtissa là vị Tôn- 
sư của mình thưa như vậy, Ngài Trưởng-lão 
Dhammadinna bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Thầy, con đến hầu đảnh lễ Thầy 
hôm nay vì sự lợi ích này đoi với Thầy. 

Kinh bạch Thầy, xin Thầy thực-hành đề-mục 
thiền-định bẩt-tịnh (asubha) ẩy. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinna đả nh lễ Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãtissa, rồi xin phép đi ra 
ngoài để Ngài Đại-Trưởng-lão có thời gian. 

Sau khi Ngài Trưởng-lão Dhammadinna rời 
khỏi phòng lớn, Ngài Đại-Trưởng-lão thực-hành 
pháp-hành thiền-định, rồi tiếp theo pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng đắc tuần tự 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh 
A-ra-hán, cùng với tứ-tuệphân-tỉch ngay khi ấy. 

Như vậy, tỳ-khưu hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-định, chứng đắc các bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm, thường nhập bậc thiền (ihãna- 
samãpatti) hưởng an-lạc, chế ngự được phiền- 
não không có cơ hội sinh, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn dư sót, trở thà nh bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng. 



Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 


111 


* Tỳ-khưu đang lo công việc xây dựng chỗ ở, 
xây dựng chùa, trường học, ... phiền-não không 
có cơ hội sinh, tỳ-khưu ấy chế ngự được phiền- 
não do đang lo công việc xây dựng. Sau khi công 
việc xong rồi, tỳ-khưu ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc thảnh bậc Thánh A- 
ra-hán, như trường-họp Ngài Trưởng-lão Tissa tại 
núi Cittala như sau: 

Tích Ngài Trưởng-lão Tissa xuất gia trở 
thành tỳ-khưu được 8 hạ (năm), phát sinh tâm 
muốn hoàn tục trở về lại gia đì nh . 

Một hôm, vị tỳ-khưu ấy giặt y sạch sẽ đi đến 
hầu đảnh lễ vị Thầy tế-độ, rồi ngồi một nơi họp 
lẽ. Vị Thầy tế-độ truyền hỏi vị tỳ-khưu ấy rằng: 

- Này Tissa! Con có vẻ không hài lòng thực- 
hành phạm-hạnh tỳ-khim phải không? 

Vị tỳ-khưu ấy bạch với vị Thầy tế-độ rằng: 

- Kính bạch Thầy, dạ phải, con muốn hoàn 
tục trở về lại gia đình. Bạch Thầy. 

Vị Thầy tế-độ xem xét vị tỳ-khưu có đầy đủ 
nhân-duyên sẽ trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, 
nên truyền bảo bằng lời khẩn khoản rằng: 

- Này Tissa! Thầy đã già, con cùng với các 
huynh đệ hãy cổ gắng xây dựng một cái cốc làm 
chỗ ở cho Thầy có được không? 


* Ang. Ekakatthakatha, Nivaranappahanavaggavannana. 




112 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Vị tỳ-khưu này có tính rât sôt săng với công 
việc chung, nên khi nghe vị Thầy tế-độ truyền 
bảo nhu vậy liền vâng lời ngay, rồi bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Thầy, chúng con sẽ cố gắng xây 
dựng một cái cốc đế làm chỗ ở cho Thầy. 

Vị Thầy tế-độ truyền dạy các tỳ-khuu rằng: 

- Này các con! Khỉ đang làm công việc xây 
dựng, các con nên có trí nhớ trỉ-tuệ biết mình 
trong mỗi công việc. Neu khi có cơ hội thì các 
con không nên sao lãng thực-hành phảp-hành 
thiền-tuệ. 

Chu tỳ-khuu vâng lời giáo huấn của vị Thầy 
tế-độ, rồi cùng nhau đi tìm chỗ thích họp để xây 
dựng cốc làm chỗ ở dâng đến Thầy. 

Vâng lời truyền dạy của Thầy tế-độ, vị tỳ- 
khuu ấy đứng ra điều hành công việc xây dựng 
cái cốc làm chỗ ở cho Thầy tế-độ, vị tỳ-khuu ấy 
biết điều hành công việc theo khả năng thích 
họp của mỗi vị tỳ-khuu nên công việc xây dựng 
đuợc thuận lợi. Vị tỳ-khuu ấy thuờng nhắc nh ở 
mình và các tỳ-khuu pháp hữu ghi nhớ lời giáo 
huấn của Thầy tế-độ: “Chúng ta nên có trí nhớ 
trỉ-tuệ biết mình trong mỗi công việc. Neu khi có 
cơ hội thì chúng ta không nên sao lãng thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ. ” 

Qua thời gian, công việc xây dựng cái cốc 
làm chỗ ở của Thầy tế-độ đuợc hoàn thành, bên 



Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 


113 


trong côc có đây đủ tiện nghi, bên ngoài có 
đường đi kinh hành. 

Sau khi cái cốc được hoàn thành xong, vị tỳ- 
khưu ấy đến hầu đảnh lễ vị Thầy tế-độ, rồi ngồi 
một nơi họp lẽ, bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Thầy, chúng con đã xây dựng cái 
cốc tại nơi yên tịnh xong rồi, chúng con kỉnh 
thỉnh Thầy đến ở nơi cốc mới ẩy. 

Nghe vị tỳ-khưu bạch như vậy, Ngài Trưởng- 
lão truyền dạy rằng: 

- Này Tỉssa thân thương! Con đã lo điều hành 
công việc xây dựng cải cốc vất vả qua thời gian 
nhiều ngày. Hôm nay, con nên đến ở cái cốc ấy, 
con cổ gắng tinh-tẩn thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ trong đêm nay. Nghe con! 

Nghe vị Thầy tế-độ truyền bảo như vậy, vị tỳ- 
khưu ấy ngoan ngoãn vâng lời, đến ở cái cốc yên 
tịnh ấy. Vị tỳ-khưu ngồi nhớ lại công việc bắt 
đầu xây dựng cái cốc làm chỗ ở cho vị Thầy tế- 
độ đến nay đã hoàn thiện, có đầy đủ tiện nghi 
cần thiết, nên phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ, rồi tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
chứng đắc theo tuần tự 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng. 



114 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Cho nên, vị tỳ-khưu ấy không còn muốn hoàn 
tục trở về gia đình nữa. 

Như vậy, tỳ-khưu đang lo công việc xây dựng, 
phiền-não không có cơ hội sinh, thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán. 

2- Byãpãdanĩvarana: Sân-hận chướng-ngại 
chưa sinh thì không phát sinh, sân-hận chướng- 
ngại đã sinh thì bị diệt. 

2.1- Byãpãdanĩvarana: Sân-hận chướng-ngại 
chưa sinh thì không phát sinh do nhân nào? 

Byãpãdanĩvarana: Sân-hận chướng-ngại chưa 
sinh thì không phát sinh do 2 nhân: 

- Mettãcetovỉmutta: Tâm-từ rải khắp mọi 
chúng-sinh thoát khỏiphiền-não sân. 

- Yonỉsomanasỉkãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trỉ-tuệ biết đúng, theo 4 trạng-thái của sẳc- 
pháp, danh-phảp tam-giới là trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã, 
trạng-thái bẩt-tịnh, nên sân-hận chướng-ngại 
không phát sinh. 

Ngoài ra, sân-hận chướng-ngại chưa sinh thì 
không phát sinh do năng lực của tỳ-khưu hảnh- 
giả thực-hành nghiêm túc 14 pháp-hành (vatta) 
của sa-di, tỳ-khưu; hoặc đang cổ gang tinh-tấn 



Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 


115 


theo học pháp-học Phật-giáo; hoặc đang thực- 
hành nghiêm chỉnh 13 pháp-hạnh dhutahga 
(pháp-hạnh tay trừ phiền-não) gọi là pháp-hạnh 
đầu-đà, là phảp-hạnh biết tri túc; hoặc đang 
tinh-tẩn thực-hành pháp-hành thiền-định; hoặc 
đang tinh-tẩn thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
v.v..., thì sân-hận chướng-ngại bị chế ngự, nên 
không có cơ hội phát sinh. 

2.2- Byãpãdanĩvarana: Sân-hận chướng-ngại 
đã sinh thì bị diệt như thế nào? 

- Byãpãdanĩvarana: Sân-hận chướng-ngại đã 
sinh thì tỳ-khưu hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam- 
giới thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, danh- 
pháp tam-giới, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khố, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, danh-pháp 
tam-giới; nên diệt từng thời (tadahgappahãna) 
được sân-hận chướng-ngại, dẫn đến phát sinh 
trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thảnh-quả, Niết-bàn cho đến chứng 
đắc Bất-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được sân-hận chướng-ngại không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bẩt-lai. 



116 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


* Ví dụ: Tích ông bà-la-môn Akkosaka trong 
bài kinh Akkosakasutta được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa 
VeỊuvana gần kinh-thành Rãjagaha. Khi hay tin 
người a nh là Bhãradvãja đã xuất gia trở thảnh 
tỳ-khưu nơi Đức-Phật, ông bà-la-môn Akkosaka 
là em của ông bà-la-môn Bhãradvãja nổi giận, 
khổ tâm. Ông đến gặp Đức-Phật chửi rủa, mắng 
nhiếc, hãm dọa bằng những lời thô tục, không 
phải lời của bậc thiện-trí. 

Ông bà-la-môn Akkosaka tạo khẩu ác-nghiệp 
bằng lời nói thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc, hăm 
dọa Đức-Phật. 

Nghe ông bà-la-môn Akkosaka nói như vậy, 
Đức-Phật bèn hỏi ông bà-la-môn rằng: 

- Này bà-la-môn Akkosaka! ông nghĩ thế nào 
về điều này, những bạn bè thân hữu, các quan 
lại hoặc thân quyến là những người khách quỷ 
có khi nào họ đến nhà của ông không? 

- Thưa sa-môn Gotama, những bạn bè thân 
hữu, các quan lại hoặc thân quyến là những 
người khách quỷ, có khi họ đến nhà của tôi. 

Đức-Phật hỏi tiếp rằng: 


Samyuttanikaya, Sagathavagga, kinh Akkosakasutta. 


1 




Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 


117 


- Này bà-ỉa-mân! Ong có sửa soạn các món 
ăn, thức uổng đế tiếp đãi những người khách 
quỷ là bạn bè thân hữu, các quan lại, hoặc thân 
quyến của ông hay không? 

- Thưa Sa môn Gotama, tôi có sửa soạn các 
món ăn, thức uổng đế tiếp đãi những khách quỷ 
là bạn bè thân hữu, các quan lại, hoặc thân 
quyến của tôi. 

- Này ông bà-la-môn! Nếu những người 
khách quỷ ẩy là bạn bè thân hữu, các quan lại 
hoặc thân quyến không dùng thì các món ăn, 
thức uổng ẩy thuộc về của ai vậy? 

- Thưa Sa môn Gotama, nếu những người 
khách quỷ là bạn bè thân hữu, các quan lại hoặc 
thân quyến không dùng thì các món ăn, thức 
uổng ẩy thuộc về lại của tôi. 

- Này ông bà-la-môn! Cũng tương tự như vậy, 
ông chửi rủa, mắng nhiếc, hăm dọa Như-Lai mà 
Như-Lai không chửi rủa, mắng nhiếc, hăm dọa 
trả lại ông; ông giận Như-Lai mà Như-Lai 
không giận trả lại ông; ông co tâm chọc tức 
Như-Lai mà Như-Lai không chọc tức trả lại ông. 
Như-Lai hoàn toàn không nhận lời nào (lời chửi 
mắng, v.v...) của ông cả. 

- Này ông bà-la-môn! Như vậy, những lời ẩy 
(lời chửi rủa mắng nhiếc, v.v...) chỉ thuộc về 
một mình ông mà thôi. 



118 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


- Này Ông bà-la-môn! Người nào chửi rủa 
mắng nhiếc trả lại người đã chửi rủa mang 
nhiếc mình; người nào noi giận trả lại người đã 
nối giận mình; người nào co tâm chọc tức trả lại 
người đã chọc tức mình, v.v... Như-Lai gọi 
người ẩy là người cùng chung hưởng với nhau, 
còn Như-Lai không cùng chung hưởng với ông, 
không cùng ăn thua vóà ông. 

- Này ông bà-la-môn! Như vậy, những lời ẩy 
(lời chửi rủa mắng nhiếc, v.v...) chỉ thuộc về 
một mình ông mà thôi. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 

- Này ông bà-la-môn! 

Người nào đã diệt tận được sân-tâm, không 
còn nóng giận nữa, song an nhiên tự tại, giải 
thoát khỏi kho tâm, do chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiền-não. 

Tâm sân hận từ đâu mà phát sinh lên được? 

Người nào hay nổi giận, trả thù kẻ giận mình, 
người ẩy là người thấp hèn hon kẻ giận mình 
gấp bội. 

Người nào không giận trả đũa lại kẻ đã giận 
mình, người ẩy được gọi là người toàn thẳng mà 
người thường khó thẳng. 



Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 


119 


Người nào biêt ai giận, có chánh-niệm giữ 
mình, dập tắt mọi phiền-não, người ẩy gọi là 
người thực-hành pháp nhẫn-nại, biết giữ gìn 
sự lợi ích cho mình và cho người, cả hai bên đều 
có lợi. 

Người thực-hành pháp nhẫn-nạì biết giữ gìn 
lợi ích cho mình lẫn người, nhưng mà những 
người không có trỉ-tuệ, không hiếu biết rõ thiện- 
pháp, hiếu lầm cho người ẩy là “một hạng 
người khờ dại. ” 

Khi Đức-Phật thuyết dạy xong, ông bà-la- 
môn Akkosaka thảnh kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Phật Gotama, lời dạy của 
Ngài rõ ràng quá! 

- Kỉnh bạch Đức-Phật Gotama, lời dạy của 
Ngài rõ ràng quá! 

Sau khi tán duoug, ca tụng Đức-Phật Gotama, 
ông bà-la-môn Akkosaka phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, kỉnh xin quy y nương nhờ nơi 
Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức- 
Tăng-bảo và kính xin Đức-Phật cho phép ông 
xuất gia trở thành tỳ-khưu nơi Đức-Phật. 

Đức-Phật cho phép ông bà-la-môn Akkosaka 
xuất gia trở thành tỳ-khuu theo ý nguyện, Đức- 
Phật thuyết pháp tế độ tỳ-khuu Akkosaka. 

Sau khi trở thảnh tỳ-khuu không lâu, tỳ-khuu 



120 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Akkosaka hoan hỷ sông một mình nơi thanh 
vắng, không dể duôi, thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc theo tuần tự 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

3- Thỉnamỉddhanĩvarana: Buồn-chán - buồn- 
ngủ chướng-ngại chưa sinh thì không phát sinh; 
buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại đã sinh thì 
bị diệt. 

3.1- Thinamiddhanĩvarana: Buồn-chán - buồn- 
ngủ chướng-ngại chưa sinh thì không phát sinh 
do nhân nào? 

Thỉnamỉddhanĩvarana: Buồn-chán - buồn-ngủ 
chướng-ngại chưa sinh thì không phát sinh do 2 
nhân: 

- Sự bắt đầu tỉnh-tấn, tỉnh-tẩn nhiều thoát ra 
khỏi sự lười biếng, tinh-tẩn không ngừng trong 
thiện-pháp. 

- Yonỉsomanasỉkãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trỉ-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thái của sẳc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã, trạng- 
thải bẩt-tịnh, nên buồn-chán - buồn-ngủ chướng- 
ngại không phát sinh. 



Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 


121 


Ngoài ra, buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại 
chưa sinh thì không phát sinh do năng lực của tỳ- 
khưu hành-giả thực-hành nghiêm túc 14 pháp- 
hành (vatta) của sa-di, tỳ-khim; hoặc đang cố 
gắng tinh-tẩn theo học pháp-học Phật-giáo; hoặc 
đang thực-hành nghiêm chỉnh 13 pháp-hạnh 
dhutahga (pháp-hạnh tay trừ phiền-não) gọi là 
pháp-hạnh đầu-đà, là pháp-hạnh biết tri túc; hoặc 
đang tinh-tẩn thực-hành pháp-hành thiền-định; 
hoặc đang tỉnh-tấn thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, v.v..., thì buồn-chán - buồn-ngủ chướng- 
ngại bị chế ngự, nên không có cơ hội phát sinh. 

3.2- Thinamiddhanĩvarana: Buồn-chán - buồn- 
ngủ chướng-ngại đã sinh thì bị diệt như thế nào? 

- Thỉnamỉddhanĩvarana: Buồn-chán - buồn- 

» 

ngủ chướng-ngại đã sinh thì tỳ-khưu hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới thấy rõ, biết rõ 
thật-tánh của sẳc-phảp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, 
danh-pháp tam-giới, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, danh-pháp tam- 
giới; nên diệt từng thời (tadahgappahãna) được 
buồn-chản - buồn-ngủ chướng-ngại, dẫn đến 
phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc theo tuần tự 



122 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


từ Nhập-lim Thánh-đạo, Nhập-lim Thánh-quả, 
Niết-bàn cho ẫếnA-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được buồn-chán - 
buồn-ngủ chướng-ngại không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán. 

* Trường họp hành-giả đã chịu đựng vất vả 
nhiều nên thân thể mệt mỏi, dễ phát sinh buồn- 
chán - buồn-ngủ chướng-ngại, làm trở ngại 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định và 
pháp-hành thiền-tuệ, như trường họp Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna trong bài kinh 
Pacalãyamãnasutta được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại khu rừng 
BhesakaỊã nơi phóng sinh nai, gần thảnh phố 
Susumãragira vùng Bhagga. Khi ấy, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna ngồi buồn ngủ tại 
làng KallavãỊatutta vùng Mãgadha. Đức-Thế- 
Tôn bằng thiên-nhãn-thông nhìn thấy Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna ngồi buồn ngủ tại 
làng KallavãỊaputta vùng Mãgadha. Vì vậy, 
Đức-Phật biến mất từ khu rừng BhesakaỊã nơi 
phóng sinh nai, gần thảnh phố Susumãragira 
vùng Bhagga, rồi hiện đến đứng trước mặt Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna đang ngồi 
buồn ngủ tại làng KallavãỊaputta vùng Mãgadha, 


’ Ang. Sattakanipata, Abyakatavagga, Pacalayamanasutta. 




Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 


123 


ví như người khoẻ mạnh duỗi cánh tay ra, co 
cánh tay vào, hoặc co cánh tay vào, duỗi cánh 
tay ra vậy, rồi ngự ngồi trên chỗ ngồi đã trải sẵn. 
Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền hỏi Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna rằng: 

- Này Moggaỉlãna! Con buồn ngủ phải không? 

- Này Moggallãna! Con buồn ngủ phải không? 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna bạch 
với Đức-The-Ton răng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, con buồn ngủ. 
Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn thuyết dạy Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahãmoggallãna 7 pháp diệt tâm buồn ngủ: 

1- Này Moggallãna! Như vậy, nếu con có tưởng 
thế nào, tâm buồn ngủ đè nén, thì con không 
hướng tâm tưởng điều ẩy, không tưởng nhiều về 
điều ấy nữa. Con không hướng tâm tưởng điều 
ẩy, đó là pháp diệt được tâm buồn ngủ ẩy. 

2- Này Moggallãna! Nếu con chưa diệt được 
tâm buồn ngủ, thì con nên suy xét đến các 
chánh-pháp mà con đã nghe, đã học thuộc lòng 
trong tâm. Con suy xét như vậy, đó là pháp diệt 
được tâm buồn ngủ. 

3- Này Moggallãna! Neu con chưa diệt được 
tâm buồn ngủ, thì con nên đọc ra lời các chánh- 
pháp mà con đã nghe, đã học một cách đầy đủ. 



124 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Con đọc các pháp như vậy, đó là pháp diệt được 
tâm buồn ngủ. 

4- Này Moggallãna! Nếu con chưa diệt được 
tâm buồn ngủ, thì con nên đưa ngón tay ngoáy 2 
lỗ tai, lẩy 2 tay xoa bóp toàn thân. Con thực-hành 
như vậy, đó là pháp diệt được tâm buồn ngủ. 

5- Này Moggallãna! Nếu con chưa diệt được 
tâm buồn ngủ, thì con nên đứng dậy, lẩy nước 
rửa mặt, rửa đôi mắt, quay nhìn các hướng, 
ngang đầu nhìn lên hư không xem các ngôi sao. 
Con thực-hành như vậy, đó là pháp diệt được 
tâm buồn ngủ. 

6- Này Moggallãna! Nếu con chưa diệt được 
tâm buồn ngủ, thì con hướng tâm tưởng đến ánh 
sáng, con nguyên trong tâm rằng: “Ban ngày có 
ánh sáng như thế nào, ban đêm cũng có ánh 
sảng như thế ấy; ban đêm có ánh sáng như thế 
nào, ban ngày cũng có ánh sáng như thế ẩy”. 
Tâm mở rộng, không có gì che phủ, làm cho tâm 
phát ra ánh sảng. Con thực-hành như vậy, đó là 
pháp diệt được tâm buồn ngủ. 

7- Này Moggallãna! Nếu con chưa diệt được 
tâm buồn ngủ, thì con nên phát nguyên đi kinh 
hành, đi tới trước, đi lui sau, tâm cấn trọng giữ 
gìn trong 6 môn, không hướng tâm bên ngoài. 
Con thực-hành như vậy, đó là pháp diệt được 
tâm buồn ngủ. 



Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 


125 


- Này Moggaỉlãna! Nêu con chưa diệt được 
tâm buồn ngủ, thì con nên nằm nghiêng bên 
phải, chân phải duỗi thắng ra, chân trái co đầu 
gối lại một chút, có chánh-niệm và trỉ-tuệ-tỉnh- 
giác định giờ tỉnh dậy trước khi nằm ngủ. 

- Này Moggallãna! Con không nên hưởng an- 
lạc trong giấc ngủ lâu, mà cần phải vội vàng 
thức dậy. Con nên thực-hành như vậy. 

- Này Moggallãna! Con nên thực-hành điều 
này rằng: “Ta có tâm ngã-mạn thì không nên đi 
vào trong gia đình thỉ-chủ. ” 

Nếu tỳ-khưu có tâm ngã-mạn khỉ đi vào trong 
gia đình thỉ-chủ, khi họ đang bận lo công việc, 
nên không biết đón tiếp vị tỳ-khưu ấy. Vì vậy, vị 
tỳ-khưu ấy nghĩ rằng: “Hiện nay, có ai nói xẩu 
ta điều gì, nên người trong gia đình này không 
đón tiếp ta thân mật như trước. ” 

Vị tỳ-khưu ẩy không được món gì nên cảm 
thay xẩu hố; khi xẩu hố nên phát sinh phóng- 
tâm, không cắn trọng giữ gìn thân, khấu, ỷ, nên 
tâm không có định tâm. 

- Này Moggallãna! Con nên thực-hành điều 
này rằng: “Ta không nên nói điều nào làm nhân 
dẫn đến cuộc cãi lộn nhau. ” 

Khi cãi lộn nhau, nên nói nhiều, phát sinh 
phóng tâm, không cấn trọng giữ gìn thân, khấu, 
ỷ, nên tâm không có định tâm. 



126 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


- Này Moggallãna! Như-lai không khen ngợi 
mọi sự gần gũi, cũng không phải không khen 
ngợi mọi sự gần gũi. Thật ra, Như-lai không 
khen ngợi sự gần gũi thân cận với người tại gia 
và bậc xuẩt-gia, Như-ỉai chỉ khen ngợi gần gũi 
chỗ ỉt có tiếng nhiều người ồn ào, ít có tiếng 
động, thích hợp cho một người ở chỗ thanh vẳng 
thực-hành pháp-hành thiền-định, pháp-hành 
thiền-tuệ mà thôi. 

Sau khi lắng nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy 
nhu vậy, ngài Đại-Truởng-lão Mahãmoggallãna 
bạch hỏi với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, với pháp-hành tóm 
tắt như thế nào, tỳ-khưu thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng đắc tuần tự 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não, giải thoát khỏi 4 pháp ràng buộc 
hoàn toàn, đã thực-hành xong phạm-hạnh cao 
thượng, đã hoàn thành xong mọi phận-sự tứ 
Thánh-đế trong Phật-giáo, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hản cao thượng hom tất cả chư-thiên, 
phạm-thiên và nhân-loại cả thảy. 

Nghe Ngài Đại-Truởng-lão Mahãmoggallãna 
bạch hỏi nhu vậy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Moggallãna! Tỳ-khưu trong Phật-giáo 
này lẳng nghe rằng: 



Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 


127 


“Sabbe dhamma nalam abhỉnivesaya. ” 

Tỳ-khưu không nên chấp thủ do tà-kiến, tham- 
ái nơi tất cả các pháp-hữu-vi. 

Tỳ-khưu ấy có tri-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ tất cả các pháp-hữu-vi sinh rồi diệt đều có 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái 
vô-ngã; có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của các pháp-hữu-vi, thay rõ, biết rõ 
3 trạng-thái chung: trạng-thải vô-thường, trạng- 
thải khố, trạng-thái vô-ngã của các phảp-hữu-vi. 
Trí-tuệ-thiền-tuệ phân tích thấy rõ, biết rõ tất cả 
các pháp-hữu-vi, vỉ như cảm thọ trong một pháp 
nào là thọ lạc hoặc thọ khố hoặc thọ không lạc 

• ^ • • • • • o • 

không kho (thọ xả). 

Tỳ-khưu ấy có tri-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thọ ẩy thuộc về danh-pháp vô-thường (anicca) 
với aniccãnuppassĩ nghĩa là trỉ-tuệ-thiền-tuệ 
thường theo thấy rõ, biết rõ thọ ẩy vô-thường. 

- Tri-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ thọ ẩy ly-dục 
(virãga) với virãgãnuppassĩ nghĩa là trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ thường theo thấy rõ, biết rõ thọ ẩy ly-dục. 

- Tri-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ thọ ấy diệt 
(nirodha) với nỉrodhãnuppassĩ nghĩa là trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ thường theo thay rõ, biết rõ thọ ẩy diệt. 


' Tất cả các pháp-hữu-vi đó là ngũ-uẩn, 12 xứ, ... đều sinh rồi 
diệt, có trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã. 




128 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


- Trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thọ ẩy đáng 
từ bỏ (patinissagga) với paịinissaggãnuppassĩ 
nghĩa là trỉ-tuệ-thiền-tuệ thường theo thay rõ, 
biết rõ thọ ẩy đáng từ bỏ; nên tỳ-khưu ẩy không 
còn chấp thủ do tà-kiến và tham-ái nào trong 
ngũ-uấn chấp thủ này nữa. Khi không còn chấp 
thủ nên không có tham-ái, khi không có tham-ải 
nữa nên mọi phiền-não đều bị diệt tận không 
còn dư sót (kilesaparinibbãna), không còn tải- 
sinh kiếp sau nữa, đã hoàn thành phạm-hạnh 
cao thượng, mọi phận-sự của tứ Thánh-đế đã 
được hoàn thành. 

- Này Moggallãna! Với pháp-hành như vậy, 
tỳ-khưu thực-hành tóm tắt chứng ngộ Niết-bàn, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, diệt tận 
được mọi tham-ái, mọi phiền-não, giải thoát 
hoàn toàn khỏi 4 pháp ràng buộc, đã thực-hành 
xong phạm-hạnh cao thượng, đã hoàn thành mọi 
phận-sự trong Phật-giáo, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán cao thượng hom tất cả chư-thiên, 
phạm-thiên và nhân-loại cả thảy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna bạch 
hỏi Đức-Phật về pháp-hành tóm tắt để thực-hành 
dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, diệt tận được mọi tham-ái. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna vốn là 
bậc Thánh Nhập-hm, vì thân thể mệt mỏi ngồi 



Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 


129 


buồn ngủ nên Đức-Phật hiện đến truyền dạy 
pháp-hành diệt tâm buồn ngủ. Ngài Đại-Truởng- 
lão thực-hành theo lời giáo huấn của Đức-Phật, 
diệt bằng cách chế ngự đuợc tâm buồn ngủ, rồi 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng- 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-để, chứng đắc theo tuần tự 
từ Nhẩt-laỉ Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả, Niết- 
bàn; Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả, Niết- 
bàn; A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả, 
Niết-bàn; diệt tận đuợc mọi tham-ái, mọi phiền- 
não không còn du sót, trở thảnh bậc Thánh A- 
ra-hán, cùng với tứ-tuệ phân-tích, chứng đắc 
lục-thông (chaỊabhinnã) xuất sắc bậc nhất trong 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Nhận xét về ngủ nghỉ 

Ngủ nghỉ là trạng-thái bình thuờng đối với tất 
cả mọi nguời nói riêng và mọi loài chúng-sinh 
khác trong cõi nguời. Mỗi khi nguời nào đang ngủ 
say có quả-tâm thuộc về hộ-kiếp-tâm (bhavanga- 
citta) có 1 trong 3 đối-tuợng kamma (nghiệp), 
kammanimitta (hiện-tượng của nghiệp), 
gatinimitta (hiện-tượng cõi-giới táỉ-sỉnh) trong 
kiếp quá-khứ sinh rồi diệt liên tục không ngừng 
trong suốt khoảng thời gian ngủ say, không có 
lộ-trình-tâm nào phát sinh, nên nguời đang ngủ 
say ấy không hề biết các đối-tuợng hiện-tại nào, 
nghĩa là 6 môn không tiếp nhận đối-tuợng nào, 



130 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


nên không thây, không nghe, không ngửi, không 
nếm, không xúc-giác, không biết suy nghĩ, thân 
thể hoàn toàn nghỉ ngơi. Cho đến khi tỉnh giấc, 
thì có lộ-trình-tâm phát sinh, người ấy mới biết 
đối-tượng hiện-tại tùy theo mỗi lộ-trình-tâm. 

Cho nên, sự ngủ nghỉ là trạng-thái nghỉ ngơi 
của thân đối với mọi người, mọi loài súc-sinh, 
thậm chí cả chư bậc Thánh A-ra-hán nữa. 

Tuy nhiên, khi buồn-ngủ (mỉddha) đi đôi với 
buồn-chán (thina) gọi là thỉnamỉddha: buồn- 
chán - buồn-ngủ thuộc về loại phiền-não phát 
sinh trong tâm đó là 2 loại tâm-sở là thina- 
cetasỉka: buồn-chán tâm-sở và mỉddhacetasỉka: 
buồn-ngủ tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm cần 
tác-động và 1 sân-tâm cần tác-động thuộc về 
phiền-não buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại 
làm ngăn cản mọi thiện-pháp nhất là pháp-hành 
thiền-định. Cho nên, đối với hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-định cần phải diệt bằng cách 
chế ngự được (vikkhambhanappahãna) phiền- 
não buồn-chản - buồn-ngủ chướng-ngại đế cho 
đệ-nhẩt-thiền sắc-giới thiện-tâm phát sinh. 

Còn đối với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thì phiền-não buồn-chán - buồn-ngủ 
chướng-ngại chỉ bị diệt tận được (samucchedap- 
pahãna) bằng A-ra-hản Thánh-đạo-tuệ trong A- 
ra-hán Thánh-đạo-tâm mà thôi. 



Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 


131 


4- Uddhaccakukkuccanĩvarana: Phóng-tâm- 
hổi-hận chướng-ngại chưa sinh thì không phát 
sinh; phóng-tâm - hoi-hận chướng-ngại đã sinh 
thì bị diệt. 

4.1- Uddhaccakukkuccanĩvarana: Phóng- 
tâm - hổi-hận chướng-ngại chưa sinh thì không 
phát sinh do nhân nào? 

Uddhaccakukkuccanĩvarana: Phóng-tâm - hổi- 
hận chướng-ngại chưa sinh thì không phát sinh 
do 2 nhân: 

- Tâm ổn định, định tâm an trú trong đổỉ-tượng. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trỉ-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thái của sẳc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thái vổ- 
thường, trạng-thái kho, trạng-tháỉ vô-ngã, trạng- 
thái bẩt-tịnh, nên phóng-tâm - hổi-hận chướng- 
ngại không phát sinh. 

Ngoài ra, phóng-tâm - hổỉ-hận chướng-ngạỉ 
chưa sinh thì không phát sinh do năng lực của 
tỳ-khưu hành-giả thực-hành nghiêm túc 14 
pháp-hành (vatta) của sa-di, tỳ-khim; hoặc đang 
cố gắng tinh-tẩn theo học pháp-học Phật-giáo; 
hoặc đang thực-hành nghiêm chỉnh 13 pháp- 
hạnh dhutahga (phảp-hạnh tay trừ phiền-não) 
gọi là pháp-hạnh đầu-đà, là pháp-hạnh biết tri 
túc; hoặc đang tinh-tẩn thực-hành pháp-hành 



132 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


thỉền-định; hoặc đang tỉnh-tẩn thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, v.v... thì phóng-tâm - hối-hận 
chướng-ngại bị chế ngự nên không có cơ hội 
phát sinh. 

4.2- Uddhaccakukkuccanĩvarana: Phóng-tâm 
- hối-hận chướng-ngại đã sinh thì bị diệt như thế 
nào? 

- Uddhaccakukkuccanĩvarana: Phóng-tâm - hổỉ- 
hận chướng-ngại đã sinh thì tỳ-khưu hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến phát sinh 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, danh-pháp 
tam-giới, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vô-ngã của sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉới; nên 
diệt từng thời (tadahgappahãna) được phóng- 
tâm - hoi-hận chướng-ngại; dẫn đến phát sinh 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc theo tuần tự từ Nhập- 
ỉưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn 
cho đến Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được hốỉ-hận chướng-ngạì; 
chứng đắc A-ra-hản Thảnh-đạo, A-ra-hán Thảnh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được phóng-tâm chướng- 
ngại không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán. 



Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 


133 


5- Vỉcỉkỉcchãriĩvarana: Hoài-nghi chướng- 
ngại chưa sinh thì không phát sinh, hoài-nghi 
chưởng-ngại đã sinh thì bị diệt. 

5.1- Nĩvarana: Hoài-nghi chướng-ngại chưa 
sinh thì không phát sinh do nhân nào? 

Vicikicchãnĩvarana: Hoài-nghi chướng-ngại 
chưa sinh thì không phát sinh do 2 nhân: 

- Có đức-tin noi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trỉ-tuệ biết đúng theo 4 trạng-tháỉ của sẳc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã, trạng- 
thái bẩt-tịnh, nên hoài-nghi chướng-ngại không 
phát sinh. 

Ngoài ra, hoài-nghi chướng-ngại chưa sinh 
thì không phát sinh do năng lực của tỳ-khưu 
hành-giả thực-hành nghiêm túc 14 pháp-hành 
(vatta) của sa-di, tỳ-khưu; hoặc đang cố gắng 
tinh-tẩn theo học phảp-học Phật-giáo; hoặc 
đang thực-hành nghiêm chỉnh 13 pháp-hạnh 
dhutahga (pháp-hạnh tay trừ phiền-não) gọi là 
pháp-hạnh đầu-đà, là pháp-hạnh biết tri túc; 
hoặc đang tinh-tẩn thực-hành pháp-hành thiền- 
định; hoặc đang tinh-tấn thực-hành pháp-hành 



134 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


thỉền-tuệ, v.v... thì hoàỉ-nghỉ chướng-ngại bị chế 
ngự nên không có cơ hội phát sinh. 

5.2- Vỉcỉkỉcchãnĩvarana: Hoài-nghi chưởng- 
ngại đã sinh thì bị diệt như thế nào? 

- Vicikicchãnĩvarana: Hoài-nghi chướng-ngại 
đã sinh thì tỳ-khưu hành-giả thực-hành pháp- 
hành thỉền-tuệ dẫn đến phát sinh trỉ-tuệ-thỉền- 
tuệ tam-giới thấy rõ, biết rõ thật-tảnh của sẳc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thải chung: trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của 
sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới; nên diệt từng 
thời (tadahgappahãna) được hoài-nghi chướng- 
ngại; dẫn đến phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu- 
tam-giới, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-ỉưu Thánh-quả, 
Niết-bàn diệt tận được hoàỉ-nghỉ chướng-ngạỉ 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập-hm. 

(Xongphần nội dung của Pháp-chướng-ngạỉ.) 



Đoạn Kết 


Năm pháp-chướng-ngại (riĩvaraụa) là phiên- 
não loại trung phát sinh trong tâm, làm chướng 
ngại, ngăn cản mọi thiện-pháp không phát sinh, 
nhất là làm chướng ngại hành-gỉả thực-hành 
pháp-hành thỉền-định không thế dẫn đến chứng 
đẳc đệ-nhẩt-thiền sẳc-giới thiện-tâm. 

Kilesa: Phỉền-não đó là các bẩt-thỉện tâm-sở 
đồng sinh với bẩt-thỉện-tâm làm tâm ô nhiễm, 
nóng nảy, tạo ác-nghiệp tự làm kho tâm, kho 
thân của mình và còn làm kho các chúng-sinh 
khác nữa. 

Kilesa: Phiền-não cỏ 3 loại: 

- Vĩtỉkkammakỉlesa là phiền-não loại thô 
được biếu hiện ra thân hành 3 ác-nghiệp (sát- 
sỉnh, trộm-cắp, tà-dâm), biếu hiện ra khấu nói 4 
ác-nghiệp (nói-doi, nói lời chia rẽ, nói lời thô 
tục, nói lời vô ích). Hành-giả thực-hành pháp- 
hành-giới giữ gìn các điều-giới của mình trong 
sạch thì diệt được phiền-não loại thô này. 

- Paríyutthãnakỉlesa là phiền-não loại trung 
đó là 5 pháp-chướng-ngạỉ phát sinh trong tâm 
làm chướng ngại, ngăn cản mọi thiện-pháp, nhất 
là bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm không thế phát 



2 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


sinh. Hành-gỉả thuộc vê hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggala) có giới-hạnh trong sạch, 
thực-hành pháp-hành thiền-định có khả năng 
dẫn đến chứng đắc đệ-nhẩt-thiền sẳc-gỉới 
thỉện-tâm, có 5 chi-thiền có khả năng diệt bằng 
cách chế ngự được (vikkhambhanappahãna) 5 
pháp-chướng-ngại (nĩvarana) này. 

- Anusayakìlesa là phỉền-não loại vỉ-tế ngẩm 
ngầm ở trong tâm gồm có 7 loại chưa hiện rõ ra 
6 môn (nhãn-môn, nhĩ-môn, tỷ-môn, thiệt-môn, 
thân-môn, ỷ-môn) của mọi chúng-sinh phàm- 
nhân và 3 bậc Thánh-nhân (bậc Thánh Nhập- 
hm, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bất-lai). 
Hành-giả là vị Bồ-tát thanh-văn-giác thuộc về 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala), đã từng 
tích lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật trong vô 
so kiếp quá-khứ và 5 pháp-chủ (indriya): tỉn- 
pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ. Kiếp hiện-tại có giới- 
hạnh trong sạch, có duyên lành lẳng nghe 
chánh-phảp của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, 
rồi thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, 
chứng đắc theo tuần tự 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn có khả năng diệt tận được 
(samucchedappahãna) mọi tham-ái, mọi phiền- 
não gồm có 7 loại anusayakilesa không còn dư 



ĐOẠN KET 


3 


sót, trở thành bậc Thảnh A-ra-hán, thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật, rồi sẽ giải thoát khố tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bổn loài. 

Tính chất của 3 loại phiền-não 

Anusayakỉlesa là phỉền-não loại vỉ-tế ngẩm 
ngầm trong tâm của tất cả mọi chúng-sinh 
phàm-nhân và 3 bậc Thánh-nhân (bậc Thánh 
Nhập-hm, bậc Thánh Nhẩt-lai, bậc Thánh Bẩt- 
lai). Loại phiền-não anusaya vi-tế này tàng ấn 
trong tâm chưa hiện rõ, nên không có một chư- 
thiên phạm-thiên nào có khả năng biết được, 
song chỉ có Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có 
Phật-nhãn thay rõ, biết rõ phiền-não anusaya 
vi-tế của tất cả mọi chúng-sinh mà thôi. 

* Anusayakilesa là phỉền-não loại vỉ-tế tiềm 
ấn trong tâm của chúng-sinh chưa hiện ra môn 
nào (trong 6 môn). Nhưng mà nếu có đối-tượng 
nào trong 6 đối-tượng tiếp xúc với nhãn-môn, 
hoặc nhĩ-môn, hoặc tỷ-môn, hoặc thiệt-môn, 
hoặc thân-môn, hoặc ỷ-môn ẩy thì anusayakilesa 
vi-tế ẩy biến đoi sang trạng-thái parỉyutthãna- 
kilesa tùy theo loại phiền-não ẩy. 

* Parỉyutthãnakilesa là phỉền-não loại trung 
đó là pháp-chướng-ngạỉ (nĩvarana) nào phát 
sinh trong tâm hài lòng hoặc không hài lòng 
trong đổi-tượng ẩy. Neu pariyuUhãnakilesa ẩy 
có nhiều năng lực thì làm nhân-duyên phát sinh 



4 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


vĩtỉkkammakilesa là phiên-não loại thô biêu 
hiện ra thân hành 3 ác-nghiệp, hoặc khấu nói 4 
ác-nghiệp. 

* Vĩtỉkkammakỉlesa là phỉền-não loại thô 
biêu hiện ra thân hành 3 ác-nghiệp, khâu nói 4 
ác-nghiệp như sau: 

Thân hành 3 ác-nghiệp đó là: 

- Ác-nghiệp sát-sỉnh. 

- Ác-nghiệp trộm-cẳp. 

- Ác-nghiệp tà-dâm. 

Khẩu nói 4 ác-nghỉệp đó là: 

- Ảc-nghiệp nói-dổi. 

- Ác-nghiệp nói lời chia rẽ. 

- Ác-nghiệp nói lời thô tục. 

- Ác-nghiệp nói lời vô ích. 

Như vậy, vĩtikkammakilesa phát sinh từ 
pariyuịthãnakilesa, còn pariyutịhãnakilesa phát 
sinh từ anusayakilesa. 

* Anusayakilesa là phỉền-não loại vỉ-tế ngẩm 
ngầm trong tâm có 7 loại: 

1- Kãmarãgãnusaya là phiền-não loại vỉ-tế 
có trạng-tháỉ say mê trong đoi-tượng ngũ-dục 
ngẩm ngầm trong tâm, khỉ biến đoi sang trạng- 
thái pariyuịthãnakilesa là phiền-não loại trung 
phát sinh trong tâm đó là tham tâm-sở đồng sinh 
với 8 tham-tâm. 



ĐOẠN KET 


5 


2- Bhavarãgãnusaya là phiền-não loại vi-tế 
có trạng-thải say mê trong kiếp của mình, kiếp 
chư-thiên, kiếp phạm-thiên, bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm, bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm ngấm 
ngầm trong tâm, khi biến đoi sang trạng-thái 
pariyutịhãnakilesa là phiền-não loại trung phát 
sinh trong tâm đó là tham tâm-sở đồng sinh với 
4 tham-tâm không hợp với tà-kiến. 

3- Patỉghãnusaya là phiền-não loại vi-tế có 
trạng-thái không hài lòng trong đốỉ-tượng ngẩm 
ngầm trong tâm, khi biến đoi sang trạng-tháỉ 
pariỵuịthãnakilesa là phiền-não loại trung phát 
sinh trong tâm đó là sân tâm-sở đồng sinh với 2 
sân-tâm. 

4- Mãnãnusaya là phiền-não loại vỉ-tế có 
trạng-thái ngã-mạn ngấm ngầm trong tâm, khi 
biến đối sang trạng-thái pariyuịthãnakilesa là 
phiền-não loại trung phát sinh trong tâm đó là 
ngã-mạn tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến. 

5- Dỉtthãnusaya là phỉền-não loại vỉ-tế có 
trạng-thái tà-kiến ngẩm ngầm trong tâm, khi 
biến đoi sang trạng-thái pariyuịthãnakilesa là 
phiền-não loại trung phát sinh trong tâm đó là 
tà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến. 



6 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


6- Vicikicchãnusaya là phỉền-não loại vỉ-tế 
có trạng-thái hoài-nghi ngấm ngầm trong tâm, 
khi biến đoi sang trạng-thái pariyuịthãnakilesa 
là phiền-não loại trung phát sinh trong tâm đó 
là hoàỉ-nghỉ tâm-sở đồng sinh với si-tâm hợp 
với hoàỉ-nghi. 

7- AvỊịỳãnusaya là phỉền-não loại vi-tế cỏ 
trạng-thái vô-minh không biết thật-tánh của các 
pháp ngẩm ngầm trong tâm, khi biến đoi sang 
trạng-thái pariyutịhãnakilesa là phiền-não loại 
trung phát sinh trong tâm đó là si tâm-sở đồng 
sinh với 12 bẩt-thiện-tâm. 

Vi dụ: 3 loại phiền-não như sau: anusaya- 
kilesa, parỉyutthãnakỉlesa, vĩtỉkkammakỉlesa ví 

như hộp diêm: 

Đầu que diêm có chứa hóa chất (antimony 
trisulphide và kali clorat), lẩy que diêm quẹt vào 
hộp diêm có tấm hóa chất (phot pho đỏ), phát ra 
lửa, lửa phát ra trên đầu que diêm có thế đốt cháy, 
thiêu hủy các thứ đồ vật dễ cháy, cũng như vậy: 

- Anusayakỉlesa vỉ như hóa chất (antỉmony 
trisulphide và kali clorat) dính trên đầu que diêm. 

Các đổỉ-tượng tiếp xúc với nhãn-môn, nhĩ- 
môn, tỷ-môn, thiệt-môn, thân-môn, ỷ-môn vỉ như 
que diêm quẹt vào hộp diêm có tâm hóa chất 
(photpho đỏ) phát ra tia lửa trên đầu que diêm. 



ĐOẠN KET 


7 


- Parỉyutthanakilesa ví như lửa trên đâu que 
diêm ẩy. 

- Vĩtỉkkammakỉlesa vỉ như khi đem lửa đốt 
cháy, thiêu hủy các thứ đồ vật dễ cháy, và các 
đồ vật bị đốt cháy, bị thiêu hủy. 

Pháp-hành diệt 3 loại phiền-não 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành-gỉới giữ 
gìn các đỉều-giới của mình được trong sạch có 
khả năng diệt được phiền-não vĩtikkammakilesa 
loại thô không biếu hiện ra thân hành 3 loại ác- 
nghiệp, không biếu hiện ra khấu nói 4 loại ác- 
nghiệp. 

- Hành-giả thực-hành pháp-hành thỉền-định 
dẫn đến chứng đắc đệ-nhẩt-thiền sẳc-giới thiện- 
tâm có 5 chi-thiền có khả năng diệt bằng cách 
chế ngự (vikkhambhanappahãna) pariyuịthãna- 
kilesa là phiền não loại trung phát sinh trong 
tâm đó là 5 pháp-chướng-ngại (nĩvarana). 

- Hành-gỉả thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng 
đắc theo tuần tự 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, có khả năng diệt tận được mọi tham- 
ái, mọi phiền-não gồm có 7 loại phiền-não 
anusayakilesa không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng trong Phật-giáo. 



8 


TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


Thánh-đạo-tuệ diệt tận được phiền-não vi-tế 
anusayakilesa 

- Nhập-ỉưu Thánh-đạo-tuệ trong Nhập-ỉưu 
Thảnh-đạo-tâm diệt tận được 2 loại phiền-não 
vi-tế đó là diịthãnusaya và vỉcikicchãnusaya. 

- Nhẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ trong Nhẩt-laỉ 

Thánh-đạo-tâm diệt tận được 2 loại phiền-não 

• • • • • ^ 

vi-tế loại thô cõi dục-gỉớỉ đó là kãmarãgãnusaya 
và paịighãnusaya. 

- Bẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ trong Bẩt-laỉ Thánh- 

đạo-tâm diệt tận được 2 loại phiền-não vi-tế đó 

• • • • • ^ 

là kãmarãgãnusaya và paịighãnusaya. 

- A-ra-hản Thánh-đạo-tuệ trong A-ra-hán 

Thảnh-đạo-tâm diệt tận được 3 loại phiền-não vi- 

• • • • • ^ 

tế còn lại không dư sót đó là bhavarãgãnusaya, 
mãnãnusaya, avỉjjãnusaya. 

Phật-lịch 2564/DL. 2020 
Rừng Núi Viên Không, 
xã Tóc-Tiên, thị xã Phú-Mỹ, 
tỉnh Bà-Rịa Vũng-Tàu. 

Tỳ-Khưu Hộ-Phảp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 



Patthana 


Imỉnã puMakammena, 

Sukhĩ bhavãma sabbadã. 

Ciraĩìi tiịịhatu saddhammo, 

Loke sattã sumangalã. 

Vietnam raịthikã ca sabbe, 

Janã pappontu sãsane. 

Vuặặhim viruỊhivepuỉỉam, 

Patthayãmi nimntamm. 

Năng lực phước-thiện thanh cao này, 

Mong chúng con thường được an-lạc. 

Mong cho chánh-pháp được trường tồn, 

Tất cả chúng sinh được hạnh phúc. 

Dân tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giảo, 

Bần sư nguyện cầu với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 

* Ciram tiịthatu saddhammo lokasmiĩỴi, 

* Ciratn tiịịhatu saddhammo Vietnam-raịthe. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tồn 
trên thế gian. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tồn 
trên to quốc Việt-Nam thân yêu. 

* Buddhasãsanatn ciratn tiịịhatu. 

* Nguyện cho Phật-giáo được trường tồn. 




SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- SuttantapitakapãỊi và AuhakathãpãỊi. 

- AbhidhammapitakapãỊi và AuhakathãpãỊi. 

- Bộ Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Bộ Visuddhimagga và bộ Visuddhimagga- 
mahãịĩkã. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthajotika ” 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotika, 
v.v... 



Thông Báo Tin Vui 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Tỳ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammaralddiita Bhikkhu) 
(Aggamahãpandita) là bộ sách gồm có 9 chương, 
chia ra làm 10 quyển được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyển I đến quyển X. Quyển I: Tam-Bảo làm nền 
tảng cho quyển II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v ... cho 
đến quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
tảng cho quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bổ sung, đã chuyển sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Neu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành lOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thể tải phần 
mềm đọc fĩle pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy fĩle sách. 

Trong mỗi ílle sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 



cần click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cần lật từng trang sách nhu bình thuờng. 

Mỗi quyển sách fĩle ebook đuợc trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt nhu số trang quyển 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyển sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm đuợc một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong đuợc quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 



CÙNG MỘT SOẠN GIẢ 


Đã xuãt bản: 

- TÌM HIỂU PHÁP-HÀNH THIÈN-TUỆ 

- 8 Sự TÍCH PHẬT Lực 

- Hạnh Phúc An Lành: THIỆN Ác 

- GƯƠNG BẬC XUẤT GIA 

- TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ 

- Hạnh Phúc An Lành: HIẾU NGHĨA 

- Hạnh Phúc An Lành: NHẪN NẠI 

- Hạnh Phúc An Lành: GIÁO PHÁP 

- Hạnh Phúc An Lành: TÂM TỪ 

- PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT 

- Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: ĐỐI-TƯỢNG TỨ 

OAI-NGHI 

- CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHỎ 

- Ý NGHĨA ĐÊM RẰM THÁNG TƯ 

- BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 

- LỄ DÂNG Y KATHINA 

- ĐỨC-PHẬT VỚI CÂY ĐẠI-BỒ-ĐÈ 

- NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo: CẨM NANG QUY Y TAM-BẢO 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo: 10 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 

BẬC THƯỢNG 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo: TRÍ-TUỆ SIÊU-VIỆT 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển I: TAM-BẢO 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển II: QUY Y TAM -BẢO 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo: CẨM NANG QUY Y TAM-BẢO 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển III: PHÁP-HÀNH-GIỚI 




Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển IV: NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA 
NGHIỆP 

Nen-Tảng-Phật-Giáo Quyển V: PHƯỚC-THIỆN 
Nen-Tảng-Phật-Giáo Quyển VI: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 
Nen-Tảng-Phật-Giáo Quyển vn: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 
Nen-Tảng-Phật-Giáo Quyển vni: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển IX: PHÁP-HÀNHIHIÈN-ĐỊNH 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển X: PHÁP-HÀNH THIÈN-TUỆ 
VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THựC TRONG cuộc SỐNG 
NGỦ GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 
KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 
VÒNG TỬ SINH LUÂN-HÒI 
PHÁP NHẪN-NẠI 
TÂM-TỪ 

NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT-GIÁO 
TÌM HIÉU PHƯỚC-THIỆN BÓ-THÍ 


Địa chỉ liên lạc và phát hành 


CHÙA TÓ BỬU LONG 

81/1, E)ường Nguyễn Xiển, Long Bình, Quận 9, 

TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: +84 (0) 28 3503 2387 
DĐ: +84 (0) 778 608 925 



TÌM HIỂU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 


TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
piió Giám đốc phụ trách 
ThS. NGUYỄN HŨtl có 


Biên tập 

NGUYỄN THỊ THANH THỦY 


Sửa bản in 

TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP 


Trình bày & Vi tính 

DHAMMANANDÃ Upãsikã 


NHÀ XUÂT BĂN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
ĐT: (024) 3782 2845 - FAX: (024) 3782 2841 


In 1000 cuôn, khô 12 X 18cm, tại XN in Nguyên Mữủi Hoàng. 
Địa chỉ: 510 Trường Chinh, P.13, Q. TAN BÌNH, TP HCM. 
Sổ ĐKXB: 1779-2020/CXBIPH/01-47/TG 
Mã ISBN: 978-604-61-7036-5 
QĐXB: 187/QĐ-NXBTG ngày 26 tháng 5 năm 2020 
In xong và nộp lưu chiếu: Quý II năm 2020 


Giá: 30.000Đ 










i 


Pháp-chướĩíg-ngại là pháp ngăn cản mọL ] 
thiện-pháp nhất ỉà phảp-hành thiền-định. 
Hànìĩ-giả thực hành pháp-hành thiển-định, 
nếu có pháp-chướng-ngại nào phát sinh làm 
cho thiện-phảp chưa sinh thì không sinh, 
thiện-pháp đã sinh thì bị diệt. 

Phảp-chướng-ngại có 5 pháp, mà mỗi 
pháp có các nhân sinh và các nhãn diệt. Bậc 
thiện-trí nên hiên biết các nhân sinh và các 
nhân diệt của mỗi plĩảp-chướng-ngại, để 
ngăn pháp-chướng-ngại không sinh, và để 
diệt pháp-chướng-ngại đã sinh. 

Tuy nhiên, đối với hành-gỉả thực hành 
pháp-hành thiền-tiiệ, thì 5 pháp-chưởng- 
ngại thuộc về danh-pháp là đối-tượng của 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng-ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chừng đắc Thảnh- 
đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 
pháp-chướng-ngại, trở thành bậc Thảnlĩ- 
'hlĩân trong Phật-giáo. 



















